TỨ DIỆU ĐỂ 
Ajahn Sumedho 
Dương Vĩnh Hùng Dịch 
Nguồn 

http://www. thuvienhoasen. org 
Chuyển sang ebook 25-7-2009 
Người thực hiện : Nam Thiên - namthien@gmail.com 
Link Audio Tại Website http://www.phatphaponline.ors 

Mục Lục 

Giới thiệu 

Lời Người Dịch 
Chuyện Một Nắm Lá 
Lời Nói Đầu 
Nhập Đe 
Khổ Đế 

Đau Khổ và Ngã Tưởng 
Sự Chối Bỏ Đau Khổ 
Đạo Đức và Từ Bi 
Để Khảo Cứu Sự Đau Khổ 
Thỏa Mãn và Bất Mãn 
Tập Đế 

Ba Loại Dục Vọng 
Giữ Lấy Là Đau khổ 
Buông Xả 
Sự Hoàn Tất 
Diệt Đế 

Chân Lý Của Vô Thường 
Sự Tử Vong và Sự Hủy Diệt 
Cho Phép Sự Thể Nảy Sinh 
Sự Thực Chứng 
Đạo Đe 
Chánh Kiến 
Chánh Tư Duy 

Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, Chánh Mạng 
Chánh Tinh Tấn, Chánh Niệm, Chánh Định 
Những Khía Cạnh Của Thiền Định 
Lý Trí Và Cảm Xúc 
Sự Thể Như Nó Đang Là 
Sự Hài Hòa 

Bát Chánh Đạo Là Một Giáo Lý Có Đối Chứng 


Giói thiệu 



Đại Đức Ajahn Sumedho là một vị tu sĩ theo tông phái Nguyên thủy của 
Phật Giáo, một truyền thống rất thịnh hành ở Tích Lan và Đông Nam á. 
Trong thế kỷ vừa qua, những giáo lý thực dụng và rõ ràng của truyền thống 
này đã đuợc huởng ứng nồng nhiệt ở phuong Tây nhu một nguồn hiểu biết 
và an lạc đã trải qua những thử thách khắc khổ trong thời đại của chúng ta. 
Ajahn Sumedho gốc nguời Mỹ sinh ra ở Seattle, Washington năm 1934. 
Ông rời Mỹ vào năm 1964, xuất gia và trở thành một Tỳ-Kheo ỏ Nong Khai, 
miền Đông Bắc Thái Lan vào năm 1967. Sau đó ông đã cùng Đại Đức Ajahn 
Chah, một thiền su nguời Thái đến trú ngụ tại một tu viện trong rừng có tên 
là Wat Nong Pah Pong ở Ubon. Đây là một trong những tu viện của Ajahn 
Chah nổi tiếng về sự khổ hạnh và nổi bật về phuong pháp giãn dị, trực tiếp 
trong sự thực hành Pháp. Ajahn Sumedho đã tu ở đó muời năm trong môi 
truờng này truớc khi đuợc mời đến Luân Đôn bởi Hội Tăng-Già Anh Quốc 
cùng với ba nguời bạn Tây Phuong đồng tu khác. 

Lời Người Dịch 

Đây là một cuốn sách giáo lý căn bản của Phật Giáo mà ngày nay đa số 
chúng ta đều biết qua tựa đề Tứ Diệu Đe. Cũng với nội dung này, minh triết 
của Tứ Diệu Đe đã được Đức Phật giảng giải lần đầu tiên tại Vườn Lộc 
Uy en cách đây hơn hai ngàn năm trăm năm. Sự kiện này đã dánh dấu một 
cuộc cách mạng về tư tưởng và đời sống tâm linh của nhân loại. Mặc dầu bài 
thuyết pháp này chỉ được giảng lần đầu tiên cho năm vị tu sĩ khố hạnh, ngày 
nay thông điệp này của Đức Phật đã xuyên thấu đến những vùng xa xôi nhất 
trên thế giới. Và vì vậy mà nhu cầu cho sự nhận thức và thấm nhuần giáo lý 
này một cách chính xác và sâu sắc càng trở nên quan trọng. 

Bài giảng về Tứ Diệu Đe của Ajahn Sumedho có một giá trị đặc biệt. Với sự 
đối chứng bằng những kinh nghiệm sống cụ thể Ajahn Sumedho đã đưa 
chúng ta vào cốt lỏi tinh hoa của những chân lý này. Tôi tin rằng những bài 
thuyết pháp về Tứ Diệu Đe này sẽ là một sự tham khảo lý thú cho nhiều Phật 
Tử và hành giả. Tuy vậy toàn quyến sách này đều là văn nói vì trong lúc 
giảng, tác giả chú trọng vấn đề áp dụng giáo lý đế tu tập và đối chiếu nên 
cách trình bày không dành cho những học giả nghiên cứu. Riêng về bản dịch 
này, người dịch đã cố gắng diễn dịch hết sức cẩn thận đế giữ sắc thái nghiêm 
túc của giáo lý Đạo Phật bằng những ngôn từ thích hợp. Trong văn diện của 
tiếng Anh có chữ khó dịch hơn hết là 'as it is' hoặc 'as they are'; được dịch 
nôm na là 'như nó đang là', 'như cái đang là' hoặc có khi được dịch là 'hiện 
thể'; còn chữ insight được dịch là sự tự chứng, có khi cũng được dịch là trí 
tuệ hoặc nội tưởng tùy trường hợp. Thêm vào đó, đế việc tham khảo được dễ 


dàng một sổ chú thích ở cuối trang được thêm vào nhằm giải thích thêm về 
những từ chuyên môn. 

Nhân đây tôi xin cám ơn anh Vũ Đức Quỳnh đã đóng góp nhiều ý kiến quý 
báu cho việc sửa chửa đế bản dịch này được hoàn tất hơn. Cuối cùng e rằng, 
người diễn dịch những lời vàng ngọc này, với văn nghĩa vụng về và kiến giải 
hạn hẹp về Phật Giáo, dù cố gắng hết sức nhưng không tránh khỏi lầm lẫn. 
Neu có điếm nào sai sót kính mong quý độc giả và đạo hữu hoan hỷ chỉ 
giáo. 

Melbourne, 10/12/1999 
Dương Vĩnh Hùng 


Chuyện Một Nắm Lá 

Đức Phật có lần đã sống ở Kosambi trong rừng cây simsapa. Ngài nhặt một 
nắm lá khô, và hỏi các thầy Tỳ Kheo, 'Này, các Tỳ Kheo, các thầy hiểu như 
thế nào ? cái nào nhiều hơn, số lá Ta nhặt được trong tay hay những lá còn 
trên cây rừng' 

'Thưa Ngài, số lá Ngài đã nhặt được trong tay ít hơn. số lá trong rừng nhiều 
hơn'. 

"Đúng vậy, những điều ta biết bằng trực kiến vẫn nhiều hơn; những điều Ta 
đã dạy các thầy chỉ ít thôi. Tại sao Ta không nói nhiều hơn? Bởi vì những 
điều đó không đem lại lợi ích, sự tiến bộ cho đời sống đạo hạnh, và bởi vì 
chúng không đem lại sự tự tại, sự giảm bớt (đau khổ), sự chấm dứt (đau 
khổ), sự an định, không giúp cho trực kiến, cho sự ngộ đạo, không dẫn đến 
Niết Bàn. Đó là lý đó tại sao Ta không đề cập đến chúng. Còn những gì Ta 
đã dạy các thầy ? Đó là khổ; đó là nguồn gốc của khổ; đó là sự diệt khổ; đó 
là đường dẫn đến diệt khổ. Đó là những điều Ta đã dạy các thầy. Vì sao Ta 
trình bày những điều đó. Bởi vì nó mang lại lợi ích, sự tiến bộ cho đời sống 
đạo hạnh, và bởi vì nó dẫn tới sự tự tại, sự giảm bớt (đau khổ), sự chấm dứt 
(đau khổ), sự an định, giúp cho trực kiến, cho sự ngộ đạo, dẫn đến Niết Bàn. 
Như thế, công việc của các thầy phải là : đây là khổ; đây là nguồn gốc của 
khổ; đây là sự diệt khổ; đây là đường dẫn đến diệt khổ.' [Kinh Tương Ưng 
Bộ, LVI, 31] 



Lời Nói Đầu 


Quyến sách nhỏ này đã được biên soạn và tu chỉnh từ những bài thuyết pháp 
của Đại Đức Ajahn Sumedho về những lời dạy chính của Đức Phật; rằng sự 
phiền não của nhân loại có thể được khắc phục qua những phưong tiện tâm 
linh. 

Giáo lý này được truyền bá qua Tứ Diệu Đe của Đức Phật, lần đầu tiên được 
giảng giải vào năm 528 trước công nguyên tại Vườn Lộc Uyến (Samath gần 
Varanasi) và đã được lưu truyền trong thế giới Phật Giáo từ đó đến nay. 

Đại Đức Ajahn Sumedho là một vị Tỳ Kheo theo truyền thống Nguyên thủy 
của Phật Giáo. Ông xuất gia năm 1966 ở Thái Lan và đã tu tại đó mười năm. 
Ông hiện là viện trưởng Tu Viện Phật Giáo Amaravati, được coi là bậc thầy 
và là giáo thọ cho nhiều tăng ni và phật tử. 

Quyến sách này đã được phổ biến nhờ sự cố gắng thiện nguyện của nhiều 
người vì phúc lợi của những người khác. 


Chú thích về nguyên bản: 

Giáo lý đầu tiên của Tứ Diệu Đe là bài thuyết pháp về Chuyển Pháp Luân 
Kinh. Những đoạn kinh từ bài giảng này được trích dẫn làm đề mục của mỗi 
chương nhằm diễn đạt Bổn Chân Lý. Những dẫn chứng này chỉ rõ những 
phần kinh điển lưu truyền có liên quan đến bài giảng. Tuy vậy, chủ đề chính 
của Tứ Diệu Đe được lập đi lập lại nhiều lần, ví dụ như trong đoạn dẫn 
chứng của phần Nhập Đe. 


Nhập Đề 


Cả ta và các người đã phải lê bước qua cuộc hành trình luân hồi dài triền 
miên này là vì không tìm ra và thấu đạt bốn chân lý. Bổn chân lý đó là gì? 
Đó là: Khổ Đe, Tập Đe, Diệt Đe và Đạo Đe. 

[Kinh Trường Bộ, 16] 


Trong nhiều năm qua tôi đã dùng những lời dạy của Đức Phật về Tứ Diệu 
Đe trong Chuyến Pháp Luân Kinh làm sự tham khảo chính cho sự hành đạo 
của mình. Tứ Diệu Đế là bài giảng đã đuợc dùng ở tu viện của chúng tôi ở 
Thái Lan. Giáo phái Tiểu Thừa của Phật Giáo xem giáo lý này là tinh hoa 
căn bản của lời Phật dạy. Giáo lý này chứa đựng tất cả những gì thiết yếu 
cho sự hiểu biết về Phật Pháp và sự giác ngộ. 

Mặc dầu Chuyến Pháp Luân Kinh đuợc coi là bài thuyết pháp đầu tiên của 
Đức Phật sau khi đắc đạo, thỉnh thoảng tôi nghĩ Ngài đã giảng bài này khi 
gặp một vị tăng khổ hạnh trên đuờng đến Varanasi. Sau khi đắc đạo tại Bồ 
Đe Đạo Tràng (Bodh Gaya), Đức Phật nghĩ: 'Đây là một giáo lý cao siêu, 
thâm diệu. Ta không thể nào truyền đạt bằng lời những gì ta đã khám phá. 
Và nhu vậy ta không thể nào giảng giải đuợc. Ta sẽ chỉ ngồi duới cội Bồ Đe 
suốt quãng đời còn lại.' 

Tôi cho đây là một ý nghĩ khó mà cuõng lại đuợc - cứ tách riêng sống một 
mình, không phải đối phó với những vấn đề của xã hội. Tuy vậy trong khi 
Đức Phật đang suy nghĩ theo chiều huớng này, Brahma Sahampati, Đấng 
Tạo Hóa của đạo Hindu, đã đến và thuyết phục Đức Phật nên đi truyền bá và 
giảng giải. Brahma Sahampati đã thuyết phục Đức Phật tin rằng những 
chúng sanh, chỉ vuớng nhiễm chút ít bụi trần trong cái nhìn của họ, sẽ hiểu 
đuợc. Nhu vậy lời Phật dạy đã chỉ huớng đến một số nguời vuớng nhiễm ít 
bụi trần trong cái nhìn của họ - tôi cả quyết rằng Ngài đã không nghĩ giáo lý 
này sẽ trở thành một phong trào lớn có tính chất đại chúng. 

Sau cuộc hội ngộ với Brahma Sahampati, Đức Phật liền rời Bồ Đe Đạo 
Tràng (Bodh Gaya) lên đuờng đến Varanasi. Trên đuờng đi Ngài đã gặp một 
nhà tu khổ hạnh. Nguời này đã rất cảm kích dáng mạo rạng rõ của Đức Phật. 
Vị khất sĩ này hỏi 'Nguời đã tìm ra đuợc điều gì?' và Đức Phật đã trả lời: 'Ta 
là Đức Phật, nguời đã đắc đạo một cách toàn diện' 

Tôi cho đây là lời dạy đầu tiên của Ngài. Lời dạy này đã không thành vì 
nguời bạn đồng hành sau khi nghe xong đã cho rằng Đức Phật vì hành đạo 
khổ công đã đánh giá quá cao về mình. Neu một nguời nào đó nói những lời 
nhu vậy đối với chúng ta, tôi tin rằng chúng ta cũng phản ứng một cách 
tuong tự. Bạn nghĩ sao nếu tôi nói, 'Tôi đã đắc đạo một cách toàn diện?' 

Thật ra, lời dạy đầu tiên của Đức Phật rất chính xác và cô động. Đó là lời 
dạy hoàn chỉnh, nhung chúng sinh khó mà am hiểu nỗi. Họ có khuynh 
huớng hiểu lầm và nghĩ rằng nó bắt nguồn từ cái tôi bởi vì nguời ta luôn 



luôn diễn đạt mọi việc từ cái tôi của mình. 'Tôi đã đắc đạo một cách toàn 
diện' nghe có vẻ như một lời nói nặng về cái tôi, nhưng điều đó không phải 
hoàn toàn siêu việt sao? Lời nói ấy: 'Ta là Đức Phật, người đã đắc đạo một 
cách toàn diện', rất lý thú đế nghiền ngẫm bởi vì nó gắn liền cách dùng của 
'Ta là' với sự toàn giác và đắc đạo tột bực. Trong bất cứ tình huống nào, kết 
quả lời dạy đầu tiên của Đức Phật là người nghe sẽ bỏ đi vì đã không hiểu 
được. 

Sau đó, Đức Phật đã gặp năm người bạn cũ đồng tu tại Vườn Lộc Uyến. 
Năm vị này đều rất thuần thành đối với đời sổng kho hạnh khắt khe. Họ đã 
có thành kiến đối với Đức Phật trước đây bởi vì họ cho rằng Ngài đã không 
còn tuân thủ trong cách hành đạo. Chuyện này xảy ra vì trước khi ngộ đạo, 
Đức Phật đã bắt đầu nhận ra rằng sự khổ hạnh ép xác không là con đường 
dẫn đến giác ngộ. Vì thế Ngài đã không còn hành đạo theo cách này nữa. 
Năm người bạn này đã cho rằng Ngài đã quá dễ dãi với chính mình. Có lẽ họ 
đã mục kích Ngài đang ăn com sữa, những gì có lẽ so sánh được với việc ăn 
cà-rem ngày nay. Neu bạn là một người tu khổ hạnh và bạn thấy một vị thầy 
tu đang ăn cà-rem, có lẽ bạn sẽ mất lòng tin ỏ người ấy vì bạn nghĩ rằng thầy 
tu đáng lẽ phải ăn cháo loãng. Neu bạn thích thuyết khổ hạnh và thấy tôi 
đang ăn một đĩa cà-rem, bạn sẽ không tin ở đại đức Ajahn Sumedho nữa. Đó 
là chiều hướng suy nghĩ của con người. Chúng ta có khuynh hướng cảm 
phục những kỳ công của sự tự hành hạ và hy sinh. Khi họ mất niềm tin ở 
Ngài, năm vị đệ tử đã rời bỏ Đức Phật. Điều này đã cho Ngài co hội ngồi 
đến lúc giác ngộ dưới cội Bồ Đề. 

Khi họ gặp lại Đức Phật tại Vườn Lộc Uyển, ban đầu cả năm vị cho rằng, 
'Chúng ta biết y như thế nào rồi. Đừng đế nhọc tâm với y nữa'. Nhưng khi 
Ngài đến gần, tất cả như cảm thấy có một điều gì đặc biệt về Ngài. Họ đứng 
dậy đế nhường chổ cho Ngài ngồi xuống và nơi đó Ngài đã thuyết pháp về 
Tứ Diệu Đế. 

Lần này, thay vì nói 'Ta đã đắc đạo', Đức Phật nói: 'Có đau khổ. Có nguyên 
nhân sinh ra đau khổ. Có sự chấm dứt đau khổ. Có đường dẫn ra khỏi đau 
khổ.'. Trình bày bằng cách này, sự truyền đạt của Ngài không đòi hỏi sự 
chấp nhận hay bác bỏ. Neu Ngài nói 'Ta là Đức Phật đã đắc đạo', chúng ta sẽ 
bị bắt buộc phải đồng ý hay không đồng ý - hay chỉ hoang mang ngơ ngác. 
Chúng ta sẽ không biết phán xét thế nào về lời nói ấy. Tuy vậy, bằng cách 
nói: 'Có đau khổ. Có nguyên nhân sinh ra đau khổ. Có sự chấm dứt đau khổ. 
Có đường dẫn ra khỏi đau khổ.', Ngài đã đưa ra điều đế ta nhận xét và suy 



gâm: 'Vậy thì Ngài có ý muôn nói gì đây? Ngài muôn nói gì khi nêu ra sự 
đau khổ, nguyên nhân của nó, sự diệt trừ và lối ra?' 


Cứ nhu thế mà ta bắt đầu suy nghĩ và nghiền ngẫm về điều Ngài đã nói. Với 
lời cả quyết: 'Ta đã hoàn toàn đắc đạo', chúng ta có lẽ chỉ đặt dấu hỏi về nó. 
'Ngài có thật sự đắc đạo hay không?'... 'Tôi không nghĩ vậy đâu'. Chúng ta 
chỉ đặt nghi vấn vì chua sẵn sàng lãnh hội một lời dạy quá trực tiếp. Đuơng 
nhiên, bài thuyết pháp đầu tiên của Đức Phật đối với những nguời đã vuớng 
quá nhiều bụi trần trong cái nhìn của họ vẫn sẽ không có kết quả. Chính vì 
vậy trong truờng hợp thứ nhì, Ngài đã quyết định giảng về Tứ Diệu Đe. 

Bây giờ Tứ Diệu Đe là: có khổ; có nguyên nhân gây ra hay là nguồn gốc của 
khổ; có sự chấm dứt của khổ; và có đuờng dẫn ra khỏi khổ hay còn gọi là 
Bát Chánh Đạo. Mỗi chân đế có ba luận điếm và nhu vậy tập hợp thành 
muời hai sự tự chứng. Trong giáo phái Tiểu Thừa, chứng nhập quả vị A-La- 
Hán (Arahant), là nguời đã thấu đạt Tứ Diệu Đế với ba luận điểm và muời 
hai sự tự chứng đó. A-La-Hán là nguời đã chứng ngộ chân lý. Điều đó 
thuờng đuợc dùng đế giảng giải về Tứ Diệu Đế. 

Trong Diệu Đe thứ nhất (Khổ Đe), 'Có đau khổ' là sự tự chứng đầu tiên. Sự 
tự chứng này là gì? Chúng ta không cần diễn đạt nó một cách cao siêu; chỉ 
cần một sự công nhận rằng: 'Có đau khổ'. Đó là một sự tự chứng căn bản. 
Nguời vô minh nói, 'Tôi đau khổ. Tôi không muốn đau khổ. Tôi hành thiền 
và tìm nơi ẩn dật đế thoát ra khỏi đau khổ, nhung tôi vẫn đau khổ và tôi 
không muốn đau khổ... Làm sao tôi có thế thoát ra khỏi sự đau kho? Tôi làm 
gì đế diệt nó đi?' Nhung những điều đó không phải là Diệu Đe thứ nhất. 
Không phải là: 'Tôi đang đau khổ và tôi muốn chấm dứt nó.'. Sự tự chứng ở 
đây chính là, 'Có đau khổ' 

Hiện tại bạn đang nhìn vào cảm thọ của chính mình về những bực mình và 
thống khổ - không phải từ viễn quan 'Đó là tôi' mà từ một phản ánh: 'Có đau 
khổ, do chữ dukkha mà ra'. Sự nhìn nhận và tự chứng này đã đuợc phản ánh 
từ chồ 'Đức Phật nhìn thấy Pháp'. Sự tự chứng đơn thuần chỉ là sự công nhận 
rằng có đau khổ và đau khổ này không chỉ hiện diện riêng cho một ai. Sự 
thừa nhận này là một sự tự chứng vô cùng quan trọng; chỉ cần nhìn thấy sự 
thống khổ về tinh thần và những đau đớn về thể xác để hiểu đó chính là 
dukkha thay vì coi đó nhu là sự khổ sở cá nhân - chỉ cần thấy đuợc đó chính 
là dukkha và đừng phản ứng chống lại nó theo thói quen. 



Tự chứng thứ nhì của Khổ Đế là: 'Phải nên hiểu được cái khổ'. Sự tự chứng 
thứ nhì hoặc luận điếm này của mồi chân lý phải gắn liền với chữ 'phải': 'Nó 
phải được hiểu'. Như vậy sự tự chứng thứ nhì là: dukkha cần phải được hiểu. 
Ta phải hiểu dukkha, không phải chỉ cố gắng đế loại bỏ nó. 

Chúng ta có thể nhìn vào chữ 'hiểu'. Một chữ rất bình thường nhưng, trong 
tiếng Pali, 'hiểu' còn có nghĩa là thật sự chấp nhận cái đau khổ, đứng dưới 
hoặc ôm ấp nó hon là chỉ phản ứng lại nó. Dưới bất cứ hình thức nào của sự 
đau khố - thể xác hay tinh thần - chúng ta thường chỉ phản ứng, mà không 
hiểu biết rằng ta có thế thật sự nhìn thấy đau khổ; thật sự chấp nhận nó, thật 
sự giữ nó và ôm ấp nó. Đó là luận điếm thứ nhì, 'Chúng ta phải hiểu sự đau 
khổ' 


Luận điểm thứ ba của Khổ Đế là: 'đau khổ đã được hiểu'. Khi bạn đã thật sự 
quen dần với đau khố - nhìn nó, chấp nhận nó, biết nó và mặc kệ nó - chính 
lúc đó đã có sự hình thành của luận điếm thứ ba, 'đau khổ đã được hiếu', hay, 
'Dukkha đã được hiểu'. Như vậy những điều đã được nêu ra như trên chính 
là ba luận điểm của Khổ Đe: 'Có dukkha', 'Dukkha phải được hiểu', và, 
'Dukkha đã được hiểu'. 

Đây là khuôn mẫu của những luận điếm trong mồi chân lý của Tứ Diệu Đe. 
Trước hết là sự thừa nhận, sau đó là sự thực hành giải pháp và cuối cùng là 
kết quả của sự thực hành. Người ta có thể cũng sẽ nhận ra nó từ những chữ 
Pali pariyatti, patipatti, và pativedha. Pariyatti là lý thuyết hay sự thừa nhận, 
'Có đau khổ'. Patipatti là sự thực hành - thực sự thực hành với nó; và 
pativedha là cái kết quả của sự thực hành. Chúng ta gọi đây là khuôn mẫu đã 
được quán chiếu và chứng nghiệm; và bạn đang thực sự phát huy cái tâm 
của bạn với tinh thần đó. Tâm Phật là cái tâm có đối chứng và nhận biết mọi 
sự thể như nó đang là. 

Chúng ta vận dụng Tứ Diệu Đe cho sự rèn luyện bản thân. Chúng ta áp dụng 
nó vào những điều tầm thường trong cuộc sống, đến những ràng buộc và sự 
ám ảnh tầm thường của tâm trí. Với những chân lý này, chúng ta có thể khảo 
sát những ràng buộc đế có được sự tự chứng. Qua Diệu Đe thứ ba (Diệt Đe), 
chúng ta có thể nhận thức được sự diệt trừ, chấm dứt của đau khổ, và thực 
hành Bát Chánh Đạo cho đến khi có được sự thấu đạt. Một khi Bát Chánh 
Đạo đã được khai triển một cách hoàn toàn, hành giả sẽ ngộ đạo, chứng nhập 
quả vị A-La-Hán. Bốn chân lý, ba luận điếm (ba chuyến), mười hai sự tự 
chứng (mười hai tưởng) - những điều này nghe qua có vẻ rắc rối nhưng thật 



ra chúng rất đơn giản. Nó là công cụ giúp cho chúng ta hiểu được khổ và lìa 
khổ. 

Trong thế giới Phật Giáo, nhiều phật tử không biết rõ về Tứ Diệu Đe, ngay 
cả ở Thái Lan. Nhiều người nói, 'ồ, Tứ Diệu Đe - thứ vở lòng'. Rồi họ có khi 
dùng tất cả những loại pháp trực quán thiền (vipassana) và bị ám ảnh với 
mười sáu giai đoạn trước khi họ đến với những chân lý này. Tôi thấy giật 
mình lo sợ rằng trong thế giới Phật Giáo, một giáo lý thật cao siêu đã bị gạt 
bỏ, coi như là một luận thuyết sơ đẳng: 'Thứ đó chỉ dành cho trẻ con, những 
người mới bắt đầu. Giáo lý cao cấp phải là ...'. Họ cứ thế chạy theo những lý 
thuyết và những tư tưởng phức tạp - mà quên đi cái pháp môn thâm sâu, mầu 
nhiệm nhất. 

Tứ Diệu Đe là một sự đối chứng suốt đời. Không phải chỉ là vấn đề hiểu 
được Tứ Diệu Đe, ba chuyển và mười hai tưởng để trở thành chứng quả vị 
A-La-Hán an trú một nơi - đế rồi đi lên một cảnh giới cao hơn. Tứ Diệu Đe 
không phải dể dàng như thế. Tứ Diệu Đe đòi hỏi một thái độ cảnh giác 
không ngừng bởi vì nó cung cấp cái phạm trù cho sự khảo nghiệm của cả 
cuộc đời. 


Khổ Đế 


Chân lý của Khổ Đe là gì? Sanh là khổ (sanh khổ), già là khổ (lão khổ), bệnh 
là khổ (bệnh khổ), chết là khổ (tử khổ). Xa cách khỏi người thân yêu là khổ 
(ái biệt ly khố), không được những gì mình muốn là khổ (cầu bất đắc khổ): 
tóm tắt đó là những loại khổ bám lấy chúng sanh. Đó là Kho Đe: đó là linh 
kiến, sự tự chứng, trí tuệ, sự nhận biết, và ánh sáng đã nảy sinh trong ta về 
mọi việc chưa từng nghe thấy trước đây. Khổ Đe phải được thấu suốt bằng 
sự hiểu biết đầy đủ cái khổ: đó là linh kiến, sự tự chứng, trí tuệ, sự nhận biết, 
và ánh sáng đã nảy sinh trong ta về mọi việc chưa từng nghe thấy trước đây. 
Khổ Đe đã được thấu suốt bằng sự hiểu biết đầy đủ cái khổ: đó là linh kiến, 
sự tự chứng, trí tuệ, sự nhận biết, và ánh sáng đã nảy sinh trong ta về mọi 
việc chưa từng nghe thấy trước đây. [ Kinh Tương Ưng Bộ, LVI, 11] 

Khổ Đe có ba luận điểm: 'Đó là kho (dukkha). Dukkha phải được hiểu. 
Dukkha đã được hiểu.'. 



Đây là một lối dạy thiện xảo bởi vì nó được diễn tả bằng một công thức đơn 
giản dễ nhớ, và nó đúng cho mọi thứ mà bạn có thể làm, suy nghĩ hoặc trải 
qua, liên quan đến quá khứ, hiện tại hoặc tương lai. 

Khổ hay dukkha là cái ràng buộc chung mà tất cả chúng ta phải chịu. Mọi 
người ở mọi nơi đều phải chịu đau khổ. Nhân loại đã đau khổ trong quá khứ, 
thời ấn Độ cổ; họ đau khổ trong xã hội Anh hiện đại; và trong tương lai, 
nhân loại sẽ còn chịu đau khổ nữa ... Chúng ta có gì chung với bà Nữ Hoàng 
Elizabeth? - chúng ta đau khổ. Với một cô gái bán thân ở Charing Cross, 
chúng ta có gì chung? - đau khổ. Đau khổ bao gồm tất cả giai tầng từ những 
người thuộc giai cấp thượng lưu cho đến những người thuộc tầng lóp bần 
hàn cùng khổ nhất trong xã hội, và tất cả những giai tầng khác ở giữa. Mọi 
người ở mọi nơi đều phải chịu đau khổ. Đau khổ là một sự liên kết giữa 
chúng ta với nhau, là điều tất cả chúng ta đều hiếu. 

Nồi khổ của con người thường đem lại cho ta xu hướng của lòng từ bi. 
Nhưng khi chúng ta bàn luận về quan điếm của mình, về những gì tôi nghĩ 
và những gì bạn nghĩ về chính trị và tôn giáo, thì chúng ta lại gây chiến với 
nhau. Tôi nhớ có xem một cuốn phim ở Luân Đôn cách đây khoảng mười 
năm. Cuốn phim này mô tả người Nga như những con người thật sự bằng 
cách chiếu cảnh sinh hoạt của những người phụ nữ Nga với những trẻ sơ 
sanh và những người đàn ông Nga dắt con đi chơi. Vào giai đoạn này, sự 
trình bày về người Nga như thế rất lạ bởi vì đa số những tuyên truyền của 
phương tây đều phơi bày họ như những con quái vật hoặc là loại người lạnh 
lùng nhẫn tâm hoặc như loài bò sát - và như vậy đế bạn không bao giờ nghĩ 
về họ như những con người. Neu bạn muốn giết người, bạn phải coi họ như 
vậy. Bạn phải nghĩ rằng họ nhẫn tâm, vô luân, không xứng đáng và xấu xa, 
và tốt hơn nên tiêu diệt họ. Bạn phải nghĩ rằng họ ác độc và đó là điều tốt đế 
diệt trừ sự ác độc. Với thái độ này, biết đâu bạn lại cảm thấy đúng trong việc 
dội bom hoặc xử bắn họ. Neu bạn cứ nghĩ về cái ràng buộc chung của sự đau 
khổ, bạn sẽ không làm được những điều trên. 

Kho Đe không phải là một lý thuyết suông siêu hình yếm thế cho rằng mọi 
thứ đều là đau khổ. cần ghi nhận rằng Diệu Đe đã được đối chứng trong khi 
một học thuyết siêu hình thường đề cập đến sự Tuyệt Đối. Diệu Đe là một sự 
thật đế đối chiếu; không phải là một điều tuyệt đối; cũng không phải là sự 
Tuyệt Đổi. Đây chính là chỗ người Tây Phương hay nhầm lẫn bởi vì họ diễn 
dịch Diệu Đe này như là một loại chân lý suông của Phật Giáo - nhưng nó 
không bao giờ có nghĩa như vậy. 



Bạn có thể thấy rằng Diệu Đe Thứ Nhất (Khổ Đe) không phải là một lời 
tuyên bố tuyệt đối vì Diệu Đế Thứ Tu (Đạo Đe), là đuờng dẫn tới lìa khổ. 
Bạn không thế nào đau khổ một cách tuyệt đối đế rồi thoát ra khỏi nó, phải 
thế không? Điều đó không họp lý. Tuy vậy có nguời dựa vào Diệu Đế Thứ 
Nhất mà nói Đức Phật đã dạy rằng mọi thứ đều là đau khổ. 

Tiếng Pali, dukkha, có nghĩa là 'không có khả năng thỏa mãn' hay 'không thể 
nào chịu đựng đuợc bất cứ điều gì'. Sự đời luôn luôn thay đổi, không có khả 
tính thành đạt hoặc đem lại cho ta hạnh phúc viên mãn. Thế giới dục vọng là 
nhu vậy, một sự rung động tự nhiên. Thật ra, luôn luôn tìm đuợc sự thỏa 
mãn trong thế giới giác quan là một điều rất khủng khiếp, vì nhu vậy chúng 
ta đã không cần tìm kiếm xa hon nữa; chúng ta đã bị ràng buộc vào nó. Tuy 
vậy, khi chúng ta thức tỉnh về sự đau khổ này, chúng ta bắt đầu tìm thấy lối 
ra đế không còn bị giam hãm mãi bên trong cái tri giác hạn hẹp của chính 
mình. 

Đau Khổ và Ngã Tưởng 

Điều quan trọng ở đây là nhìn lại cấu trúc của Diệu Đe Thứ Nhất. Nó đuợc 
phân câu một cách rõ ràng: 'Có sự đau khổ', thay vì nói, 'Tôi khổ', về mặt 
tâm lý, đó còn là một sự quán chiếu thiện xảo. Chúng ta có khuynh huớng 
diễn đạt sự đau khổ của chúng ta nhu 'Tôi đang thực sự đau khổ. Tôi khổ 
nhiều - và tôi không muốn khổ'. Đây là chiều huớng suy nghĩ theo thói quen 
cố hữu của ta. 

'Tôi đang đau khổ' luôn luôn truyền dẫn cái nghĩa 'Tôi là nguời đang đau khổ 
nhiều. Cái đau khổ này thuộc về tôi; tôi đã từng chịu nhiều đau khổ trong 
cuộc đời'. Cứ nhu vậy cả cái quá trình liên tuởng giữa bản ngã và ký ức lại 
khởi sự. Bạn nhớ lại những gì đã xảy ra từ khi bạn còn là một đứa trẻ so 
sanh ... và cứ nhu thế mà tiếp diễn. 

Nhung luu ý, chúng ta không nói rằng có nguời đang chịu đau khổ. Sự đau 
kho không còn có tính cách cá nhân khi ta nhìn nó như 'Có đau kho'. Cái 
nhìn đó không còn là: 'Ôi thật khổ tôi, tại sao tôi phải khổ nhiều vậy? Tôi 
làm gì mà phải chịu đựng hậu quả như thế? Tại sao tôi phải già đi thế này? 
Tại sao tôi phải chịu buồn rầu, đau đớn, thương tiếc và tuyệt vọng? Không 
công bằng! Tôi đâu có muốn điều đó. Tôi chỉ muốn hạnh phúc và sự an 
toàn'. Cách suy nghĩ này dẫn dắt bởi vô minh đã làm rối ren mọi thứ và đồng 
thời tạo ra những vấn đề thuộc về nhân tính. 



Muốn lìa khổ, chúng ta phải thừa nhận đau khổ trong ý thức. Nhung sự thừa 
nhận trong pháp tu thiền của Phật Giáo không phải từ khía cạnh: 'Tôi đang 
đau khổ' mà là 'Có sự hiện diện của đau khổ, bởi vì chúng ta không cố gắng 
nhận ra vấn đề mà chỉ đơn giãn công nhận rằng đau khổ hiện diện. 'Tôi là 
một nguời sân; tôi nóng giận rất dễ dàng; làm sao tôi bỏ đuợc nó?' là một lối 
suy nghĩ không khéo léo, không uyển chuyến - vì nó gây ra mọi thừa nhận 
ngấm ngầm có tính cách phản quan tự kỷ của bản ngã và nhu thế rất khó mà 
nắm đuợc bất cứ một thực trạng nào về vấn đề 'khổ' đó. Những suy nghĩ này 
trở nên rất lộn xộn bởi vì cái ý nghĩa của những vấn đề của tôi hay cái suy 
nghĩ của tôi dễ dàng dẫn dắt chúng ta tới sự đè nén hoặc tới những sự phán 
xét và tự chỉ trích lấy mình. Chúng ta có khuynh huớng chụp bắt và nhận ra 
hơn là quan sát, chứng kiến và hiểu đuợc vấn đề đúng nhu nó đang là. Ngay 
khi bạn thừa nhận rằng có cái cảm giác lẫn lộn này, rằng có cái tham, cái 
sân, thì lập tức có một cái nhìn trung thực về nó và nhu thế bạn đã loại trừ 
đuợc những tự phụ tiềm ẩn - hoặc ít ra đã làm lung lay đuợc nó. 

Nhu vậy đừng nắm lấy vấn đề nhu những lồi lầm cá nhân mà phải coi những 
điều kiện này là vô thuờng, bất toại nguyện và vô ngã. Cứ tiếp tục nhìn nhận 
mọi việc nhu nó đang là. Khuynh huớng của ta ở đây là nhìn cuộc đời theo 
nghĩa 'đây là những vấn đề của ta', và điều đó là một sự thừa nhận rất trung 
thực, thẳng thắn. Nhu thế cuộc sống của chúng ta có khuynh huớng xác 
nhận lại điều đó bởi vì chúng ta luôn hành xử từ những thừa nhận sai lầm. 
Nhung ngay cái quan điếm đó đã là vô thuờng, bất toại nguyện và vô ngã. 

'Có đau khổ' là một sự chấp nhận rõ ràng, chính xác rằng chính lúc này, có 
một cảm giác không ổn không vui. Đau khổ dàn trải từ sự thống khổ và tuyệt 
vọng cho đến cái bực mình vụn vặt; dukkha không nhất thiết có nghĩa phải 
đau khổ trầm trọng. Bạn không cần phải bị hành hung tàn bạo bởi cuộc đời; 
bạn không phải đến từ trại tập trung Auschwitz hoặc Belsen đế nói rằng có 
đau khổ. Ngay cả Nữ Hoàng Elizabeth có thể nói, 'Có đau khổ'. Tôi chắc 
rằng bà ta có những giây phút thống khổ và tuyệt vọng hay, ít ra, những giây 
phút của sự bực bội. 

Thế giới giác quan là một kinh nghiệm nhạy cảm. Nghĩa là lúc nào bạn cũng 
phải đứng truớc khoái lạc, đau đớn và thuyết nhị nguyên của vòng sanh tử 
luân hồi (samsara). Chúng ta nhu đang sống trong một trạng thái rất dễ đổ 
vở và đồng thời phải giao tiếp với tất cả mọi sự vật và những giác quan của 
chúng. Quy luật chung là thế. Đó là kết quả của sinh. 



Sự Chối Bỏ Đau Khổ 


Đau khổ là cái ta thường không muốn biết - chúng ta chỉ muốn loại trừ nó. 
Ngay khi có bất cứ một sự bất tiện hay bực mình, một người chưa thức tỉnh 
có khuynh hướng loại trừ hoặc đè nén nó. Bạn có thể thấy tại sao xã hội hiện 
đại ngày nay bị thu hút vào sự tìm kiếm khoái lạc và vui sướng trong những 
cái gì mới, hấp dẫn và khêu gợi. Chúng ta có khuynh hướng chú trọng vào 
cái đẹp và sự thỏa thích của tuổi trẻ trong khi những mặt xấu của cuộc đời - 
già nua, bệnh tật, chết chóc, chán nản, tuyệt vọng và phiền nảo, bị gạt qua 
một bên. Khi ta thấy những gì không thích, ta cố gắng lánh xa đế đến với 
những gì ta thích hơn. Neu ta cảm thấy chán nản, ta đến với những gì thú vị. 
Neu ta cảm thấy sợ sệt, ta tìm chỗ an toàn. Đây là một điều hoàn toàn tự 
nhiên. Chúng ta bị gắn liền với cái quy luật sung sướng/đau khổ đang bị thu 
hút hoặc đẩy lùi. Như vậy nếu tâm trí còn sung mãn và còn tiếp thu được, nó 
có khuynh hướng lựa chọn - thâu thập những gì thích và cố gắng đè nén 
những gì không thích. Nhiều kinh nghiệm của chúng ta bị đè nén bởi vì đôi 
khi có nhiều cái khó chịu chúng ta không thể nào tránh khỏi liên lụy. 

Neu bất cứ sự khó chịu nào phát sinh, chúng ta tự nhủ, 'Trốn chỗ khác!'. Neu 
có ai cản trở, chúng ta tự nhủ, 'Giết nó!'. Khuynh hướng này rất rõ ràng trong 
những gì được thực hiện bởi chính quyền của nhiều nước.... Nghe có vẻ 
khủng khiếp, phải không bạn? Khi bạn nghĩ về loại người lãnh đạo đất nước 
của chúng ta - bởi vì họ vẫn còn rất vô minh và chưa giác ngộ. Nhưng lề thói 
chung là thế. Đầu óc vô minh nghĩ đến sự hủy diệt: 'Đây là một con muỗi; 
giết nó!', 'Mấy con kiến này đang bò lan vô phòng; xịt nó với thuốc trừ 
kiến!'. Có một công ty ở Anh tên là Giết-Mướn (Rent-To-Kill). Tôi không 
biết đó có phải là một loại tổ chức maíìa của Anh hay không, nhưng họ 
chuyên môn giết những sinh vật có hại - tùy bạn muốn diễn dịch thế nào là 
'sinh vật có hại'. 

Đạo Đức và Từ Bi 

Đó là lý do tại sao chúng ta phải có giới luật như, 'Tôi sẽ kiêng sát sanh', bởi 
vì bản năng tự nhiên của chúng ta là giết: nếu nó gây cản trở, giết nó. Bạn có 
thể thấy được điều này trong thế giới loài vật. Bản thân con người chúng ta 
là giống săn mồi; chúng ta nghĩ chúng ta văn minh nhưng chúng ta có một 
lịch sử đẫm máu - nói một cách chính xác. Một lịch sử đã được tích lũy bằng 
những sự giết chóc không ngừng cùng với những sự biện minh cho tất cả 
những loại tội lỗi gây ra cho đồng loại - đó là chưa kể đến loài vật - và tất cả 



những điều đó bắt nguồn từ sự vô minh này, sự khinh suất, vô luơng tâm của 
con nguời đã xúi giục chúng ta tàn sát những gì cản trở chúng ta. 

Tuy vậy, với một sự xét lại chúng ta đang tạo ra một sự chuyến hóa; chúng 
ta đang vuợt qua cái bản năng thú tánh đó. Chúng ta không phải chỉ là những 
nguời bù nhìn tuân theo luật pháp của xã hội, sợ giết nguời bởi vì chúng ta 
sợ bị trừng phạt. Hiện tại chúng ta đang thật sự nhận lấy trách nhiệm. Chúng 
ta tôn trọng đời sống của những sinh vật khác, ngay cả đời sống của loài côn 
trùng và những sinh vật chúng ta không thích. Không ai thích muỗi hoặc 
kiến, nhung chúng ta nên xét lại ghi nhận rằng chúng cũng có quyền sống. 
Đó là sự xét lại của trí tuệ; không phải chỉ là một phản ứng: 'Đồ xịt côn 
trùng đâu?'. Tôi cũng không thích thấy kiến bò ngổn ngang trên sàn của tôi; 
phản ứng đầu tiên của tôi là: 'Đồ xịt côn trùng đâu?'. Nhung rồi tu tuởng xét 
lại chỉ cho tôi thấy rằng mặc dầu những sinh vật này đang làm phiền tôi và 
tôi thật cứ muốn chúng đi chỗ khác, chúng cũng có quyền tồn tại. Đó là một 
sự quán chiếu của trí tuệ. 

Điều này cũng đúng với những trạng thái khó chịu của tinh thần. Nhu vậy 
khi bạn đang cảm thấy nóng giận, thay vì nói: 'à, đây mình lại sân nữa rồi!' 
chúng ta xét lại: 'Có sân'. Nỗi lo sợ cũng vậy - nếu bạn bắt đầu thấy nó nhu 
nỗi lo sợ của cha hay mẹ mình, nỗi lo sợ của con chó hay nỗi lo sợ của chính 
bạn, tất cả những nỗi lo này có lúc giống nhau, có lúc không giống nhau và 
điều đó có khi rất khó hiểu. Tuy vậy, nỗi lo sợ trong bản thể này và nồi lo sợ 
trong con chó bẩn thỉu kia cũng chỉ là giống nhau. 'Có lo sợ'. Đơn giản thế 
thôi. Nồi lo sợ mà tôi cảm nhận đuợc không khác gì nỗi lo sợ những nguời 
khác có. Đó là chồ chúng ta có lòng từ bi ngay cả cho những con chó xơ xác. 
Chúng ta hiểu rằng nỗi lo sợ đó cũng khủng khiếp cho con chó nhu chính 
cho chúng ta. Khi một con chó bị đá mạnh với một chiếc giày và bạn bị đá 
mạnh với một chiếc giày, cái cảm giác đau đớn đó cũng giống nhau thôi. 
Đau đớn là đau đớn, lạnh là lạnh, sân là sân. Đau đớn không thuộc về tôi mà 
chỉ là: 'Có đau đớn'. Đây là một lối tu duy thiện xảo giúp ta thấy mọi sự việc 
rõ ràng, hơn là củng cố quan điếm cá nhân. Ket quả của sự nhận ra trạng thái 
của đau khổ - rằng có đau khổ - là sự tự chứng thứ nhì của Khổ Đe. 'Đau khổ 
phải đuợc hiểu'. Sự đau khổ này phải đuợc khảo cứu. 

Để Khảo Cứu Sự Đau Khổ 

Tôi khuyên các bạn cố gắng tìm hiểu thêm về đau khổ (dukkha): để thực sự 
nhìn thấy và nhận lấy nỗi kho của bạn. cổ gắng hiểu nó khi bạn cảm thấy 
đau đớn về thể xác, tuyệt vọng và thống khổ hoặc thù hằn và ghét bỏ - dù 



dưới bất cứ hình thức nào, dưới bất cứ mức độ nào, dù quá trớn hay có 
chừng mực. Lời khuyên này không có nghĩa là đế được giác ngộ bạn phải 
chịu đau khổ một cách bi ai, cùng cực. Bạn không phải bị tước đoạt hết mọi 
thứ hay bị tra tấn trên giá hành hình; có nghĩa là khả năng có thể nhìn thấy 
và hiểu được đau khổ, ngay cả nếu đau khổ chỉ là một cảm giác thoáng qua 
của sự không bằng lòng. 

Rất dễ tìm thấy một sự bào chữa cho những vấn đề của chúng ta. 'Neu mẹ tôi 
đã thực sự thưong tôi hoặc nếu mọi người xung quanh tôi đã thực sự khôn 
khéo, hy sinh một cách đầy đủ trong việc chu cấp một môi trường hoàn 
chỉnh cho tôi, tôi đã không có những vấn đề thuộc về cảm xúc như bây giờ'. 
Điều này nghe thật là vô lý! Tuy vậy đó là cách một số người đã thực sự 
nhìn đời, nghĩ rằng họ thấy lúng túng và khổ sở bởi vì thế giới đối xử bất 
công đổi với họ. Nhưng với phưong thức này của Khổ Đe, ngay cả nếu 
chúng ta đã có một đời sống thật đau khổ, điều chúng ta đang nhìn thấy 
không phải là sự đau khổ đến từ đó, mà là những gì chúng ta tạo ra trong 
tâm trí của chúng ta xung quanh nó. Đây là một sự thức tỉnh của con người - 
một sự giác ngộ đến với chân lý về đau khổ. Và đó là một chân lý kỳ diệu 
bởi vì nó không còn đổ lỗi cho những người khác về cái đau khổ mà ta đang 
phải gánh chịu. Như vậy, cách giải quyết vấn đề của đạo Phật rất là độc đáo 
so với những tôn giáo khác bởi vì Đạo Phật chú trọng con đường dẫn ra khỏi 
đau khổ qua sự sáng suốt, thoát khỏi những vọng tưởng vô minh, chớ không 
phải tìm cách đạt được những trạng thái hoan lạc hay sự hội nhập với cái 
Chân Tối Thượng. 

Ngay lúc này tôi không cho rằng những điều khác không phải là nguồn gốc 
của sự thất vọng và những cáu kỉnh, song những gì chúng ta vạch ra với lời 
dạy này là những phản ứng của chúng ta đối với đời sống. Neu có ai xấu với 
bạn hoặc có chủ tâm ác ý làm khổ bạn, và bạn nghĩ họ chính là người đang 
làm bạn đau khổ, bạn vẫn chưa hiểu được Khổ Đế. Ngay cả hắn đang rút 
móng tay của bạn hay đang làm những chuyện hãi hùng khác đối với bạn - 
chừng nào bạn còn nghĩ chính bạn đang chịu đau khổ gây ra bởi người đó, 
bạn vẫn chưa hiểu được Khổ Đe. Muốn hiểu đau khổ phải thấy rõ ràng phản 
ứng của ta đổi với người đang rút móng tay của ta, 'Ta căm ghét ngưoi' đó là 
đau khổ. Sự rút móng tay gây ra đau đớn, nhưng sự đau khổ liên quan đến 
'Ta căm ghét ngưoi' và 'Tại sao ngưoi đối xử với ta như thế vậy' và 'Ta sẽ 
không bao giờ tha thứ ngưoi'. 

Tuy vậy, đừng chờ đến khi một người nào đó rút móng tay bạn rồi mới thực 
hành Kho Đe. Hãy thử nó với những việc nhỏ nhặt, ví dụ một người nào đó 



không tế nhị hoặc khiếm nhã thô lồ làm ra vẻ không biết đến bạn. Neu bạn 
khổ vì người đó khinh thường hoặc xúc phạm bạn bằng cách nào đó, bạn có 
thể thực hành điều đó trong bất cứ tình huống nào. Có nhiều lần trong đời 
sống hằng ngày khi chúng ta bị xúc phạm hoặc tổn thưong. Chúng ta có thể 
cảm thấy bị chọc tức hoặc bực mình bằng cách nhìn thấy dáng đi hoặc cái 
nhìn của một người nào đó. Có khi chính bạn đang cảm thấy ghét ai chỉ vì 
dáng người đó đi hoặc vì họ không làm những việc đáng làm - nhiều người 
có thể cảm thấy khó chịu hoặc giận dữ về những điều như thế. Dù cho người 
đó chưa thực sự phương hại đến bạn hoặc làm những việc như rút móng tay 
của bạn, bạn vẫn khổ. Neu bạn không thể nhìn thấy đau khổ trong những 
trường hợp đơn giản này, bạn sẽ không bao giờ có thể phản ứng một cách 
quả cảm trong trường họp có người nào đó thực sự rút những móng tay của 
bạn! 

Chúng ta chạm trán với những bất mãn nhỏ nhặt trong cái tầm thường của 
đời sống. Chúng ta nhìn vào những trường hợp chúng ta có thể bị phương 
hại và xúc phạm hoặc bị phiền nhiễu và chọc tức bởi những người hàng 
xóm, bởi những người mình đã sống chung, bởi Bà Thatcher, bởi những lề 
thói hoặc bởi chính chúng ta. Chúng ta biết rằng cái đau khổ này phải được 
hiểu. Chúng ta thực hành bằng cách thực sự nhìn vào cái đau khổ này như 
một đối tượng và hiểu nó: 'Đây là cái khổ'. Như thế chúng ta mới có được sự 
nội chứng về đau khổ. 

Thỏa Mãn và Bất Mãn 

Chúng ta có thế tìm hiểu thêm về: Sự tìm kiếm những lạc thú như là một cái 
đích của chủ nghĩa khoái lạc mang ta đến đâu? Cho đến bây giờ nó đã tiếp 
diễn qua nhiều thập niên nhưng kết quả là con người có cảm thấy hạnh phúc 
hơn hay không? Dường như ngày nay chúng ta đã được ban cho nhiều quyền 
và tự do làm bất cứ chuyện gì chúng ta thích với ma túy, tình dục, đi lại và 
cứ như thế - bất cứ thứ gì cũng xong, thứ gì cũng được phép; không thứ gì bị 
cấm cả. Bạn phải làm một điều gì thật là ghê tởm, thật là hung bạo, trước khi 
bị xa lánh, tẩy chay. Nhưng khả năng chạy theo dục tính có làm cho ta cảm 
thấy vui hơn hoặc thư giãn và bằng lòng hơn không? Thật ra nó có khuynh 
hướng làm cho ta trở nên rất ích kỷ; chúng ta không nghĩ về hành động của 
chúng ta có thể ảnh hưởng đến những người khác như thế nào. Chúng ta có 
khuynh hướng chỉ nghĩ cho mình: tôi và hạnh phúc của tôi, tự do của tôi, và 
những quyền lợi của tôi. Như thế thì tôi trở thành một sự bực mình, một 
nguồn gốc của sự thất vọng, sự quấy rầy và khổ sở cho những người xung 
quanh tôi. Neu tôi nghĩ tôi có thể làm bất cứ điều gì tôi muốn hoặc nói bất 



cứ điều gì tôi cảm thấy muốn nói, ngay cả với sự thiệt hại của những nguời 
khác, thì tôi không là gì cả ngoài mối gây ra phiền toái của xã hội. 

Khi cái cảm giác của 'cái gì tôi muốn' và 'cái gì tôi nghĩ nên và không nên' 
nảy sinh, và chúng ta ao uớc đuợc vui suớng trong tất cả những lạc thú của 
đời sống, chúng ta không thể nào tránh khỏi bị tổn thuong bởi vì cuộc đời 
duờng nhu không mấy hứa hẹn lắm và mọi chuyện dirờng nhu không xảy ra 
theo ý muốn của con nguời. Chúng ta chỉ biết quay cuồng theo đời sống - 
chạy vòng lẩn quẩn trong cái trạng thái của sự sợ sệt và khát khao. Và ngay 
cả khi chúng ta có đuợc mọi thứ chúng ta muốn, chúng ta sẽ nghĩ có cái gì 
đó còn thiếu, cái gì đó vẫn chua hoàn chỉnh. Thế thì ngay cả khi đời sống ỏ 
ngay cái tuyệt đỉnh của nó, cái cảm giác này của sự đau khổ vẫn còn đó - có 
cái gì đó vẫn chua xong, một sự hoài nghi hoặc lo lắng vẫn đang ám ảnh 
chúng ta . 

Một ví dụ điển hình, tôi vẫn thích cảnh trí đẹp. Có lần trong lúc ấn trí ở Thụy 
Sĩ, tôi đuợc đua đến một vùng rừng núi và ở đó nó đã cho tôi một cảm giác 
của sự khổ não bởi vì có nhiều nguồn cảnh trí đẹp tuyệt vòi. Tôi có cảm giác 
nhu muốn chận giữ tất cả mọi thứ, làm tôi lúc nào cũng phải cố gắng thật 
tỉnh táo đế thuởng thức cho đuợc mọi thứ bằng mắt. Điều đó đã thực sự làm 
tôi rã rời! Thực trạng đó cũng chính là kho (dukkha), phải thế không? 

Tôi thấy rằng nếu tôi làm việc gì không cần sự chú ý - ngay cả những điều 
vô hại nhu xem cảnh đẹp của núi đồi - nếu tôi chỉ thể hiện mình và cố gắng 
chận giữ một cái gì đó, nó luôn luôn đem lại một cảm giác khó chịu. Làm 
sao bạn giữ đuợc Jungfrau và Eiger? Điều tốt nhất bạn có thể làm là chụp 
ảnh nó, cố gắng thâu tóm đuợc mọi thứ trên một miếng giấy. Đó là dukkha; 
nếu bạn muốn chận giữ một cái gì đẹp bởi vì bạn không muốn xa nó - đó là 
đau khổ rồi. 

Bị roi vào những tình huống bạn không thích cũng là đau khổ. Ví dụ, tôi 
không bao giờ thích đi xe điện ngầm ở Luân Đôn, tôi thuờng kêu ca về nó: 
'Tôi không muốn đi xuống xe điện ngầm đế phải thấy những tấm biển quảng 
cáo kỳ quặc và những ga xe cáu bấn. Tôi không muốn bị ép đứng trong 
những toa xe ngầm duới đất'. Tôi thấy nó nhu một kinh nghiệm cực kỳ khó 
chịu. Nhung rồi tôi lắng nghe tiếng nói rên rĩ than van này - sự đau kho 
không muốn chung đụng với những sự thể gây khó chịu. Sau khi nghiền 
ngẫm về điều này, tôi đã ngừng tạo ra những cảm giác trên đế có thế hoà 
mình vào những cái khó chịu và không đẹp mà không phải đau khổ vì nó. 
Tôi đã nhận thức rằng nó phải nhu vậy và nhu thế mọi việc rồi cũng ổn cả. 



Chúng ta không cần tạo ra vấn đề - dù cho ở tại một ga xe điện ngầm cáu 
bấn hay đang ngắm cảnh đẹp. Sự vật là cái đang là, bởi vậy chúng ta có thể 
nhận ra và hiểu đuợc nó trong những dạng biến động mà không đuợc bắt giữ 
nó. Bắt giữ là muốn chận giữ lại những gì ta thích; tiêu diệt những gì ta 
không thích; hoặc muốn chiếm hữu những gì ta không có. 

Chúng ta có thể đau khổ nhiều bởi vì những nguời khác. Tôi nhớ có lần ở 
Thái Lan tôi thuờng có những tu tuởng xấu về một vị su. Lúc đó ông ta làm 
những điều mà tôi nghĩ 'Ông ta không nên làm điều đó' hoặc ông ta nói 
những điều mà tôi nghĩ 'Ông ta không nên nói điều đó!'. Tôi đã mang vị su 
này theo trong tâm trí và rồi, ngay cả nếu tôi đi tới những chỗ khác, tôi vẫn 
nghĩ về vị su đó; sự nhận thức về ông ta lại nảy sinh và cũng cái phản ứng 
đó lại đến: 'Mình có nhớ khi ông ta nói điều này và khi ông ta làm điều đó?' 
và: 'Ông ta đáng lẽ không nên nói điều đó và ông ta đáng lẽ không nên làm 
việc đó'. 

Tìm đuợc một nguời thầy nhu Ajahn Chah, tôi nhớ mình đã muốn ông ta 
hoàn thiện. Tôi nghĩ, 'ồ, ông ta là một nguời thầy kỳ diệu - tuyệt vời!'. 
Nhung rồi có khi ông lại làm điều gì đó khiến tôi buồn và tôi lại nghĩ, 'Tôi 
không muốn ông làm bất cứ điều gì khiến tôi buồn bởi vì tôi muốn nghĩ ông 
thật tuyệt vời'. Giống nhu nói, 'Ajahn Chah, lúc nào cũng phải tuyệt diệu đối 
với tôi. Đừng bao giờ làm bất cứ điều gì có thể gieo những tu tuởng xấu 
trong tâm trí tôi'. Nhu vậy ngay cả khi bạn gặp ai khiến bạn thực sự kính 
trọng và yêu mến, vẫn có đau khổ của sự ái luyến. Họ sẽ không thế nào tránh 
khỏi làm hoặc nói những điều khiến bạn ngờ vực mà bạn sẽ không thích hay 
chấp nhận đuợc - và bạn sẽ đau khổ. 

Có lần, một nhóm tu sĩ nguời Mỹ đến Wat Pah Pong, tu viện của chúng tôi ở 
miền Đông Bắc Thái Lan. Họ rất khó tính và hình nhu họ chỉ thấy những 
điều sai. Họ đã không nghĩ Ajahn Chah là một nguời thầy rất giỏi và họ 
cũng không lấy làm thích tu viện lắm. Tôi cảm thấy giận vô cùng và sự căm 
ghét nảy sinh bởi vì họ đã chê bai những gì tôi yêu mến. Tôi cảm thấy lòng 
đầy căm phẫn - 'Tốt lắm, nếu các ông không thích thì xin ra khỏi chốn này. 
Ông ta là bậc thầy giỏi trên thế giới và nếu các ông không thấy đuợc thì xin 
ĐI!'. Sự ràng buộc đó - thuơng và hy sinh - là đau khổ bởi vì nếu điều gì 
hoặc ai đó bạn yêu thích bị chê bai hay chỉ trích, bạn cảm thấy giận và căm 
phẫn. 

Lắm lúc sự tự chứng nảy sinh trong những lúc bất ngờ nhất. Điều này đã xảy 
đến với tôi trong lúc sống tại Wat Pah Pong. Miền Đông Bắc Thái Lan 



không phải là nơi đẹp và ưa thích nhất trên thế giới với những khu rừng rậm 
và bình nguyên bằng phang; nó cũng rất nóng về mùa hè. Chúng tôi thường 
phải đi ra ngoài trong cái nóng oi bức ban chiều trước ngày chay (Trai Nhật) 
đế quét sạch lá khô trên những lối đi. Những khoảng phải quét thật là mênh 
mông. Chúng tôi phải tốn cả buổi chiều dưới ánh nắng mặt trời, mồ hôi nhễ 
nhại, quét lá gom thành từng đống với những cây chổi thô sơ; đây là một 
trong những bon phận của chúng tôi. Tôi đã không thích làm việc này. Tôi 
nghĩ, ' Tôi đâu có muốn làm việc này. Tôi đến đây không phải đế quét lá; tôi 
đến đây đế ngộ đạo - và sao họ lại bắt tôi quét lá. Hơn nữa, trời thì nóng và 
da tôi lại trắng; biết đâu tôi lại bị ung thư da vì phơi nắng ngoài trời trong cái 
khí hậu nóng'. 

Tôi đang đứng ngoài đó vào một buổi chiều, cảm thấy rất là khổ sở, suy 
nghĩ, 'Tôi đang làm gì ở đây? Tại sao tôi đến đây? Tôi ở lại đây làm gì?'. Tôi 
đứng ở đó với cây chổi dài thô sơ của tôi và tuyệt đối không còn một chút 
năng lực, cảm thấy thương hại cho chính tôi và căm ghét mọi thứ. Rồi Ajahn 
Chah đến, cười tôi và nói, 'Wat Pah Pong khổ quá, phải không?' rồi bỏ đi. 
Và như thế mà tôi nghĩ, 'Tại sao ông ta lại nói như vậy?' và, 'Thật ra, bạn có 
biết, nó không đến nỗi tệ như vậy đâu' Ông đã khiến tôi phải suy đi nghĩ lại: 
'Quét lá có thực sự khó chịu như thế không? ... Không, không chút nào hết. 
Quét lá là một việc làm thật vô tư; bạn quét lá, và nó không ở đây cũng 
không ở kia ... Đo mồ hôi có ghê gớm không? Quét lá có thực sự là một kinh 
nghiệm khố sở nhục nhã không? Quét lá có thực sự tệ hại như những gì tôi 
đã giả vờ như thật không? ... Không - đổ mồ hôi cũng là bình thường thôi, 
nó là một điều hoàn toàn tự nhiên. Và tôi không bị ung thư da và người ở 
Wat Pah Pong cũng tử tế nữa. Thầy là một người tử tế công minh. Mấy sư 
cũng đối xử rất tốt. Những người trần tục đến và cho tôi thức ăn, và .... Tôi 
còn phàn nàn cái gì?' 

Nhìn lại kinh nghiệm thực tế sống ở đó, tôi nghĩ, 'Tôi chẳng có vấn đề gì cả. 
Mọi người trọng tôi. Tôi được đối xử tử tế. Tôi đang được huấn tập bởi 
những người tốt trong một quốc gia dễ chịu. Không có điều gì thật sự sai trái 
cả, trừ tôi ra; tôi đang tạo dựng một vấn đề bởi vì tôi không muốn đổ mồ hôi 
và tôi không muốn quét lá'. Như thế tôi đã có được một sự tự chứng rõ ràng. 
Tôi chợt nhận thức được trong tôi những gì đã luôn luôn phàn nàn và chê 
trách, những gì đã ngăn cản tôi làm việc thiện nguyện trong mọi hoàn cảnh. 

Một kinh nghiệm khác tôi đã học được từ cái thông lệ rửa chân cho những vị 
sư cao tuổi sau khi họ trở về từ những chuyến đi khất thực. Vì họ đi chân 
không xuyên làng mạc và đồng ruộng, chân họ thường dính bùn. Bên ngoài 



phòng ăn là những chậu rửa chân. Khi Ajahn Chah vê, tât cả những tỳ kheo 
khác chạy ra - khoảng chừng hai đến ba mưoi người - đổ xô ra để rửa chân 
Ajahn Chah. Khi nhìn thấy cảnh nay lần đầu tôi đã nghĩ, 'Tôi sẽ không làm 
chuyện này - không có tôi!', Qua ngày hôm sau, ba mưoi vị tỳ kheo cũng lại 
đổ xô ra ngay khi Ajahn Chah xuất hiện đế rửa chân ông và... 'Điều đó đã 
thực sự làm tôi giận, tôi chán cái cảnh này lắm rồi! Tôi chỉ cảm thấy đó là 
điều ngu xuẩn nhất tôi đã từng nhìn thấy - ba mưoi người chạy ra đế rửa 
chân cho một người! Ông ta chắc chắn nghĩ mình rất xứng đáng - và điều đó 
càng củng cố cái tôi của ông ta. Ông ta chắc chắn có một cái tôi rất lớn, có 
thật nhiều người rửa chân ông ta mỗi ngày. Tôi sẽ không bao giờ làm điều 
đó!' 

Trong tôi đã bắt đầu kết tụ một phản ứng mạnh, một phản ứng quá trớn. Tôi 
ngồi thừ ra cảm thấy khổ sở và phẫn uất. Tôi lại nhìn mấy sư và tôi nghĩ, 'Họ 
trông thật ngu xuẩn. Tôi cũng không biết tôi đang làm gì ỏ đây' 

Nhưng rồi tôi bắt đầu lắng nghe và suy nghĩ, 'Đây thực sự là một tâm trạng 
khó chịu. Có gì đâu mà phải bực dọc. Họ đâu có bắt buộc mình làm, không 
sao; đâu có chuyện gì quấy trong việc ba mưoi người rửa chân một người. 
Điều này không phản luân lý cũng không phải là việc hành xử ác và có lẽ họ 
thích như vậy; có lẽ họ muốn làm điều đó - có lẽ làm như vậy cũng được 
thôi... Có lẽ tôi cũng nên làm điều đó!'. Thế là sáng hôm sau, ba mưoi mốt vị 
sư đã ùa ra đế rửa chân Ajahn Chah. Sau đó rồi chẳng còn vấn đề gì cả. Tôi 
cảm thấy vui: sự khó chịu trong tôi đã chấm dứt. 

Chúng ta có thể nhìn lại những điều đã làm cho ta nổi sân và căm tức: có cái 
gì sai đâu hay đó chỉ là cái dukkha chúng ta tạo ra? Khi ấy chúng ta bắt đầu 
hiểu được những vấn đề chúng ta tạo ra trong đời sống của chúng ta và trong 
đời sống của những người khác xung quanh ta. 

Với chánh niệm, chúng ta vui lòng chịu đựng cả cuộc sống; với kích thích và 
chán nản, hy vọng và tuyệt vọng, vui sướng và đau đớn, say mê và mệt mỏi, 
bắt đầu và chấm dứt, sanh và tử. Chúng ta vui lòng chịu đựng cả cuộc sống 
trong tâm chứ không phải chỉ thâu nhận cái vui lòng và đè nén cái khó chịu. 
Tiến trình của sự tự chứng là đến với dukkha, thấy dukkha, thừa nhận 
dukkha, công nhận dukkha trong mọi hình thức. Có như vậy bạn mới không 
còn phản ứng theo thói quen của sự chiu theo hoặc đè nén. Và nhờ vậy, bạn 
có thế chịu đựng nhiều hơn, bạn sẽ có nhẫn nại hơn với nó. 



Những lời dạy này không ngoài kinh nghiệm của chúng ta. Thật ra, nó là sự 
xét lại kinh nghiệm thực tế của chúng ta - không phải là những vấn đề trí 
thức rắc rối. Như vậy phải thực sự dồn hết nổ lực vào sự khai triển thay vì 
phải chịu sa vào vũng lầy. Bao nhiêu lần bạn đã cảm thấy áy náy về sự thất 
bại của bạn hay những lỗi lầm bạn đã mắc phải trong quá khứ? Bạn có phải 
tốn thì giờ chỉ để tống ra những thứ đã xảy ra trong đời sống của bạn và đế 
bị mê hoặc trong những bàn luận và phân tích không bao giờ chấm dứt? 
Nhiều người đã tự tạo cho họ những nhân tính phức tạp. Neu bạn chỉ miệt 
mài theo đuổi những hoài niệm, quan điểm và ý kiến của bạn thì bạn sẽ luôn 
luôn vướng mắc trong thế giới đó và không bao giờ có thế thoát ra khỏi 
những giới hạn đó bằng bất cứ cách nào. 

Bạn có thể trút gánh nặng này nếu bạn tự nguyện áp dụng những lời dạy này 
một cách thiện xảo. Hảy tự nhủ với mình: 'Tôi sẽ không để vướng phải điều 
này nữa; Tôi từ chối gia nhập trò choi này. Tôi sẽ không nhượng bộ cho cái 
tánh khí này'. Hảy khởi sự tự đặt bạn vào trong cưong vị của sự hiểu biết: 
'Tôi biết đây là dukkha; có dukkha'. Tìm ra giải pháp đưa đến chồ nào có 
đau khổ đế mà chịu đựng theo nó là một điều quan trọng. Chỉ có bằng cách 
khảo nghiệm và đưong đầu đối mặt với đau khố, người ta mới có thế hy 
vọng có được sự tự chứng toàn triệt: 'Đau khổ này đã được hiểu' 

Ba luận điếm của Khổ Đe đã được trình bày như trên. Đây là công thức bạn 
phải dùng và áp dụng trong cái nhìn về cuộc đời của bạn. Khi nào bạn cảm 
thấy đau khổ, đầu tiên phải có sự công nhận: 'Có đau khổ', kế đó: 'Đau khổ 
phải được hiểu', và cuối cùng: 'Đau khổ đã được hiểu'. Sự hiểu biết về 
dukkha là sự tự chứng trong Khổ Đe. 


Tập Đế 

Tập Đe là gì? Là căn nguyên của đau khố. Nó là sự khao khát đã thay đổi 
chúng sanh, đã được kèm theo bởi những hứng thú, ái dục, dam mê về điều 
này thứ kia: trong những ngôn từ khác, dục ái, hữu ái, hủy ái. Nhưng sự 
khao khát này nảy sinh và phát triển dựa trên những gì? Nó nảy sinh và phát 
triển nơi nào có sự vừa lòng và yêu thích. Diệu Đế dạy về căn nguyên của 
đau khổ: đó là linh kiến, sự tự chứng, trí huệ, sự hiểu biết, và ánh sáng đã 
nảy sinh trong ta về mọi việc chưa từng nghe thấy trước đây. Tập Đe này 
phải được thấu suốt bằng sự dứt bỏ cái căn nguyên của đau khổ ... Tập Đe 
này đã được thấu suốt bằng sự dứt bỏ cái căn nguyên của đau khổ:đó là linh 


kiến, sự tự chứng, trí huệ, sự nhận biết, và ánh sáng đã nảy sinh trong ta về 
mọi việc chưa từng nghe thấy trước đây. [ Kinh Tương Ưng Bộ, LVI, 11] 

Tập Đế có ba luận điểm: 'Có căn nguyên của đau khổ - đó là sự ràng buộc 
của dục vọng. Dục vọng phải được buông bỏ. Dục vọng đã được buông bỏ. 

Tập Đế dạy rằng có căn nguyên của đau khổ, đó là sự ràng buộc của ba loại 
dục vọng (ái): dục ái (kama tanha), hữu ái (bhava tanha) và hủy ái (vibhava 
tanha). Đây là thông điệp thứ nhì của Tứ Diệu Đe, the pariyatti. Điều bạn 
đang nghiền ngẫm: căn nguyên của đau khổ là sự ràng buộc của dục vọng. 

Ba Loại Dục Vọng 

Dục vọng hay Tanha tiếng Pali là một điều quan trọng cần phải hiểu. Dục 
vọng là gì? Kama tanha rất dễ hiểu. Loại dục vọng này muốn có những 
khoái lạc về giác quan qua thể xác hoặc những giác quan khác mà bạn luôn 
luôn có khuynh hướng tìm kiếm đế kích thích và thỏa mãn giác quan của 
mình - Đó là dục ái (kama tanha). Đe bạn thực sự có thể nghiền ngẫm thêm: 
xem dục ái như thế nào mỗi khi bạn ao ước một sự thoả thích. Ví dụ, khi bạn 
ăn, nếu bạn đói và thức ăn ngon, bạn có thể nhận biết được sự muốn ăn thêm 
một miếng nữa. Chú ý cái cảm giác đó khi bạn ăn thử một cái gì ngon; và 
chú ý thế nào bạn muốn ăn thêm. Đừng chỉ tin vào điều này; thử nó xem. 
Đừng nghĩ rằng bạn đã biết qua những kinh nghiệm trong quá khứ. Hãy thử 
nó xem khi bạn ăn. Ăn thử những gì thật khoái khấu và thấy: một sự thèm 
muốn thêm nữa nảy sinh. Đó là kama tanha. 

Chúng ta hảy ngẫm nghĩ về cái cảm giác muốn trở thành một cái gì đó. Kh i 
ta còn vô minh, không những ta chỉ tìm kiếm những gì ngon miệng đế ăn 
hoặc nhạc hay đế nghe, ta còn có thể sa vào lưới của tham vọng và chiếm 
hữu - tham vọng để trở thành. Chúng ta vướng vào sự cố gắng để có được 
hạnh phúc, tìm kiếm để trở thành giàu có; hay chúng ta cố gắng làm cho đời 
sống quan trọng bằng cách nổ lực tạo ra một thế giới tốt. Rồi hãy lưu ý cái 
cảm giác muốn có được những gì khác hơn bạn đang có. 

Hãy lắng nghe cái hữu ái (bhava tanha) của đời bạn: 'Tôi muốn hành thiền 
đế thoát khỏi nỗi đau của tôi. Tôi muốn trở thành giác ngộ. Tôi muốn trở 
thành một vị tỳ kheo hay tỳ kheo ni. Tôi muốn trở thành ngộ đạo trong lốt 
người trần tục. Tôi muốn có vợ, có con, và một nghề nghiệp chuyên môn 
vững chãi. Tôi muốn thưởng thức cái thế giới giác quan mà không phải từ bỏ 
bất cứ thứ gì và cũng muốn trở thành chứng quả A-La-Hán.' 



Khi sự cô găng trở thành một cái gì đó của chúng ta bị tan võ, lập tức có ý 
muốn tháo gở nó ra. Đế ngẫm nghĩ về hủy ái (vibhana tanha), ý muốn tiệt 
trừ: 'Tôi muốn dứt bỏ nỗi khổ của tôi. Tôi muốn tiệt trừ cái sân của tôi. Tôi 
có cái sân này và tôi muốn tiệt trừ nó. Tôi muốn dứt bỏ sự ganh tị, sự sợ sệt 
và lo lắng'. Thay vì thế, hãy chú ý điều này khi soi xét về hủy ái. Chúng ta tự 
thấy chúng ta muốn dứt bỏ mọi thứ; nhung chúng ta lại không cố gắng dứt 
bỏ hủy ái. Chúng ta không chống lại cũng không dung duõng dục vọng 
muốn đoạn trừ đó. Thay vì thế, chúng ta lại nghĩ: 'Nhu thế này - đế muốn 
dứt bỏ một cái gì, tôi phải thắng đuợc cái sân của tôi; Tôi phải giết con ma 
và đoạn trừ luôn cái tham của tôi - thì tôi sẽ trỏ thành...'. Chúng ta có thế 
thấy từ dòng tu tuởng này, sự trở thành và sự dứt bỏ liên hệ với nhau rất chặt 
chẽ. 

Cần nhớ rằng ba loại dục ái (kama tanha), hữu ái (bhava tanha) và hủy ái 
(vibhava tanha) chỉ là những phuơng tiện giúp ta nghiền ngẫm về dục vọng. 
Chúng không hoàn toàn là những hình thức riêng biệt mà chỉ là những khía 
cạnh khác nhau của dục vọng. 

Sự tự chứng thứ nhì bên trong Tập Đe là: 'Dục vọng phải đuợc cởi bỏ'. Sự 
buông xả này đến trong sự thực hành của chúng ta. Bạn có sự tự chứng rằng 
dục vọng phải đuợc dứt bỏ, nhung sự tự chứng đó không phải là ý muốn dứt 
bỏ bất cứ điều gì. Neu bạn không đủ minh triết đế quán chiếu, bạn sẽ có 
khuynh huớng chạy theo 'Tôi muốn tiệt trừ và buông xả tất cả dục vọng của 
tôi' - nhung đây chỉ là một dục vọng khác. Tuy vậy, bạn có thể nhìn lại nó, 
bạn có thể thấy sự ao uớc cởi bỏ những hữu ái và dục ái. Bằng cách hiểu 
đuợc ba loại dục vọng này, bạn có thể dứt bỏ đuợc nó. 

Tập Đế không đòi hỏi bạn nghĩ, 'Tôi có nhiều dục ái', hay, 'Tôi rất tham 
vọng. Tôi rất hữu ái và, ... !' hay, 'Tôi là nguời theo thuyết hu vô. Tôi không 
tham dự. Tôi là nguời chỉ biết hủy ái một cách cuồng tín. Đó là tôi'. Tập Đế 
không phải nhu thế. Tập Đế không phải đế chỉ ra dục vọng duới bất cứ hình 
thức nào; Tập Đế dạy về sự thừa nhận dục vọng. 

Tôi đã tốn nhiều thì giờ đế xem những thực hành nào của tôi là dục vọng 
muốn trở thành. Ví dụ, việc hành thiền của tôi là một ý tốt muốn thành một 
tu sĩ đuợc ua thích - mối tuong giao của tôi đối với những tỳ kheo, tỳ kheo 
ni hoặc với những nguời trần tục phải liên quan với uớc muốn đuợc thích và 
công nhận. Đó là hữu ái - dục vọng của sự tán duong và thành công. Nhu 
thế, làm tu sĩ là có hữu ái; muốn chúng sanh hiểu mọi thứ và hiểu Phật Pháp. 
Ngay cả những dục vọng tinh tế, gần nhu thanh cao này đều là hữu ái. 



Rồi còn có hủy ái trong đời sống tinh thần nữa, điều có thể rất ngã mạn và 
kiến thủ: 'Tôi muốn đoạn trừ, thủ tiêu và hủy diệt những tạp nhiễm ô truợc 
này. Tôi đã thực sự lắng nghe sự suy nghĩ của mình, 'Tôi muốn đoạn trừ cái 
dục vọng. Tôi muốn khử trừ cái sân. Tôi không muốn bị hoảng sợ hoặc ghen 
ghét. Tôi muốn có can đảm. Tôi muốn có niềm vui và sự hân hoan trong 
tâm'. 

Sự thực hành này của Phật pháp không phải đế chúng sanh tự ghét lấy mình 
vì đã có những tu tuởng nhu thế, mà là để thực sự thấy rằng tâm trí của con 
nguời đã bị điều kiện hoá. cần ghi nhận rằng những tu tuởng đó chỉ là vô 
thuờng. Dục vọng không phải là ta mà là cách chúng ta có khuynh huớng 
phản ứng lại theo sự dẫn dắt của vô minh khi chúng ta chua hiểu Tứ Diệu Đế 
trong ba luận điếm của nó. Chúng ta có khuynh huớng phản ứng nhu thế với 
mọi việc. Những phản ứng này hoàn toàn bình thuờng và đều do vô minh 
gây ra. 

Nhung chúng ta không cần phải tiếp tục chịu đau khổ. Chúng ta không phải 
là những nạn nhân tuyệt vọng của dục vọng. Chúng ta có thể cho phép dục 
vọng tồn tại và bắt đầu buông xả nó. Dục vọng có sức ảnh huởng mạnh và 
làm ta mê huyễn chỉ khi chúng ta còn nắm bắt nó, tin vào nó và phản ứng lại 
nó. 

Giữ Lấy Là Đau khổ 

Thông thuờng chúng ta đo luờng đau khổ bằng cảm thọ, nhung cảm thọ 
không phải là đau khổ. Sự giữ lấy dục vọng mới chính là đau khổ. Dục vọng 
không gây ra đau khổ; nguyên nhân gây ra đau khổ là sự giữ lấy dục vọng. 
Sự quả quyết này xin đế dành cho sự soi xét và nghiền ngẫm bằng kinh 
nghiệm riêng của bạn. 

Bạn phải thực sự khảo sát dục vọng đế biết nó là gì. Bạn phải biết cái gì tự 
nhiên, cần thiết và không cần thiết cho sự sinh tồn. Bạn có thế rất duy tâm 
trong việc nghĩ rằng ngay cả nhu cầu thức ăn là loại dục vọng chúng ta 
không nên có. Nguời ta có thể trở nên rất lổ bịch về chuyện đó. Nhung Đức 
Phật không phải là nguời duy tâm và cũng không phải là nhà luân lý. Ngài 
đã không muốn chê trách bất cứ điều gì. Ngài chỉ cố gắng thức tỉnh chúng ta 
đến với chân lý đế chúng ta có thế thấy mọi sự việc một cách minh bạch. 

Một khi có đuợc sự minh bạch và thấy theo chiều huớng của chánh đạo, thì 
sẽ không còn đau khổ. Bạn vẫn cảm thấy đói. Bạn vẫn cần thức ăn mà không 
thấy đó là dục vọng. Thức ăn là nhu cầu tự nhiên của thể xác. Thể xác không 



phải là bản ngã; nó cần thức ăn không thì nó sẽ trở nên rất yếu và chết. Đó là 
điều tự nhiên của thể xác - không có gì sai trái với điều đó cả. Neu chúng ta 
thật đạo đức, cao thuợng và tin rằng chúng ta là thân xác của chúng ta, thì sự 
đói sẽ là vấn đề của chúng ta, và có lẽ chúng ta cũng không nên ăn - đó 
không phải là sự khôn ngoan. Đó là sự điên rồ. 

Khi bạn thực sự thấy căn nguyên của đau khổ, bạn nhận thức rằng vấn đề là 
ở chỗ giữ lấy dục vọng chứ không phải chính dục vọng. Giữ lấy cũng có 
nghĩa bị huyễn hoặc bởi dục vọng, nghĩ rằng dục vọng là 'tôi' và 'thuộc về 
tôi': 'Những dục vọng này là tôi và có điều gì sai khi tôi có nó', hoặc, 'Tôi 
không thích cái hiện tại của tôi. Tôi phải trỏ thành cái khác'; hoặc, 'Tôi phải 
dứt bỏ cái gì đó truớc khi tôi có thể trở thành cái tôi mong muốn'. Tất cả 
những cái này là dục vọng. Cứ nhu thế mà bạn lắng nghe dục vọng với sự 
chú ý tối thiểu đừng phải nói dục vọng tốt hay xấu, chỉ cần công nhận dục 
vọng là gì mà thôi. 

Buông Xả 

Neu chúng ta ngẫm nghĩ về dục vọng và lắng nghe nó, chúng ta thực sự 
không còn bị nó ràng buộc nữa; chúng ta chỉ cho phép dục vọng tồn tại theo 
cách của nó. Nhu vậy chúng ta đi đến nhận thức rằng căn nguyên của đau 
khổ, dục vọng, có thể bỏ qua một bên và buông nó ra. 

Làm thế nào bạn buông dục vọng ra? Điều này có nghĩa cứ bỏ mặc nó; 
không có nghĩa bạn hủy diệt nó hoặc ném nó đi. Giống nhu đặt nó xuống, đế 
nó yên. Qua cái thực hành của sự buông xả chúng ta nhận thức rằng có 
nguyên nhân của đau khổ, đó là sự ràng buộc của dục vọng, và chúng ta 
nhận thức rằng chúng ta phải buông những dục vọng này ra; rồi sẽ không 
còn ràng buộc nào với nó. 

Khi bạn cảm thấy bị ràng buộc, hãy nhớ rằng 'sự buông xả' không phải là 'sự 
tiệt trừ' hay 'sự vứt đi'. Neu tôi đang giữ cái đồng hồ này và bạn nói, 'Buông 
nó ra !', đó không có nghĩa là 'vứt nó đi'. Tôi có thể nghĩ tôi phải ném nó đi 
vì tôi đang bị ràng buộc bởi nó, nhung điều đó chỉ là hủy ái. Chúng ta có 
khuynh huớng nghĩ rằng sự tẩy trừ một sự thể là một cách đoạn trừ cái ràng 
buộc. Nhung nếu tôi có thể suy gẫm về sự ràng buộc, tức là sự giữ lấy cái 
đồng hồ này, tôi thấy đuợc rằng không có lý do gì trong việc hủy bỏ nó - nó 
là cái đồng hồ tốt; nó chạy đúng giờ và mang theo cũng không nặng. Cái 
đồng hồ không phải là vấn đề. vấn đề là sự giữ lại cái đồng hồ. Nhu vậy tôi 
phải làm gì. Cho nó qua, đế nó qua một bên - đặt nó xuống nhẹ nhàng mà 



không có một sự ác cảm nào. Rồi tôi có thế nhặt nó lên lại một lúc nào đó, 
xem mấy giờ và đặt nó một bên khi cần thiết. 

Bạn có thể áp dụng sự tự chứng này vào 'sự buông xả' những ái dục. Có lẽ 
bạn muốn có nhiều vui thú. Làm thế nào bạn có thể đế dục vọng qua một 
bên mà không có sự ghét bỏ? Hãy đơn giãn nhận ra dục vọng mà không phải 
phán xét nó. Bạn có thể suy xét ý muốn tay trừ nó - bởi vì bạn cảm thấy có 
tội đã có một dục vọng ngu xuẩn nhu vậy - nhung chỉ cần đặt nó qua một 
bên. Ngay khi bạn nhận diện đuợc dục vọng nhu nó đang là, hãy công nhận 
rằng nó chỉ là dục vọng, rồi bạn sẽ không còn bị nó ràng buộc nữa. 

Nhu vậy cách giải quyết là làm việc với những giây phút của cuộc sống hằng 
ngày. Khi bạn đang cảm thấy phiền não và bi quan, ngay lúc bạn từ chối 
nuông chiu cái cảm giác đó đã là một kinh nghiệm của sự giác ngộ. Khi bạn 
thấy đuợc điều đó, bạn không cần phải đắm chìm, hụp lặn trong bế khổ của 
phiền não và tuyệt vọng. Thực ra bạn có thể ngừng lại bằng cách đừng đế cái 
suy nghĩ thứ hai nảy sinh. 

Bạn phải khám phá điều này qua sự thực hành đế bạn biết cho chính mình 
làm thế nào đế buông xả cái căn nguyên của đau khổ. Bạn có thể buông xả 
dục vọng bằng ý muốn buông nó ra không? Tại một lúc nào đó sự buông xả 
thực sự là gì? Bạn phải nghiền ngẫm kinh nghiệm của sự buông xả, thực sự 
xem xét và khảo nghiệm cho đến khi có đuợc sự tự chứng. Hãy duy trì tinh 
thần này cho đến khi sự tự chứng đến: 'à, buông ra, đuợc, bây giờ ta đã hiểu. 
Dục vọng đang đuợc buông xả'. Điều này không có nghĩa là bạn đang buông 
tất cả những dục vọng một cách vĩnh viễn, mà ngay giây phút đó, bạn thực 
sự buông xả và bạn đã làm điều đó trong sự nhận biết trọn vẹn của trực thức. 
Nhu thế mới là có sự tự chứng. Đây là cái mà chúng ta gọi là sự nội chứng. 
Trong tiếng Pali, chúng ta gọi ủanadasana hay là một sự hiểu biết toàn triệt 
sâu sắc. 

Tôi có đuợc sự tự chứng đầu tiên của sự buông xả trong năm đầu tiên hành 
thiền. Tôi đã nhận ra một cách tri thức rằng bạn phải buông xả mọi thứ và 
rồi tôi nghĩ: 'Buông ra làm sao đây?' Duờng nhu tôi đã không thể buông xả 
bất cứ thứ gì. Tôi tiếp tục suy nghĩ: 'Buông ra làm sao đây?' Rồi tôi tự nhủ: 
'Mình buông ra bằng sự buông xả. Tốt lắm, nhu vậy cứ buông ra !' Rồi tôi 
nói tiếp: 'Nhung tôi đã buông chua?' và, 'Buông ra làm sao đây?', 'Chỉ cần 
buông ra thôi !' Cứ nhu thế mà tôi đã tiếp tục, có khi lại trở nên thất vọng 
hơn. Nhung cuối cùng những gì xảy ra đã trở nên hiển nhiên. Neu bạn cổ 
gắng phân tích sự buông xả một cách chi tiết, bạn sẽ vuớng vào cái khuynh 



hướng làm cho vấn đề phức tạp hơn. Sự buông xả không còn là những gì 
bạn có thể nghĩ ra bằng lời nữa, mà là những gì bạn thực sự làm. Cứ thế mà 
tôi đã buông xả được trong khoảnh khắc. 

Bây giờ với những vấn đề và ám ảnh cá nhân, để buông chúng ra cũng chỉ 
có chừng đó thôi. Buông xả không phải là vấn đề của sự phân tích và không 
ngừng vấn đề hóa sự việc, mà là thực hành cách đế nó yên và buông nó ra. 
Lúc đầu, bạn buông ra nhưng rồi bạn nhặt nó trở lại bởi vì cái thói quen giữ 
lấy quá mạnh. Nhưng ít ra bạn cũng có được cái khái niệm. Ngay cả khi tôi 
có được sự tự chứng đó của sự buông xả, tôi buông chỉ trong chốc lát rồi tôi 
lại bắt đầu giữ lại với suy nghĩ: 'Tôi không thể làm được, tôi có quá nhiều tật 
xấu !'. Nhưng đừng tin vào sự chì chiết, gièm pha đó trong tâm bạn. Sự 
giằng co đó hoàn toàn không đáng tin cậy. ở đây chỉ là vấn đề tập buông ra. 
Bạn càng bắt đầu thấy được cách thực tập buông xả, bạn càng có khả năng 
kéo dài trạng thái của vô ngại. 

Sự Hoàn Tất 

Biết được khi nào bạn đã buông xả dục vọng là một điều quan trọng: khi bạn 
không còn phán xét hay cố gắng đoạn trừ nó; khi bạn công nhận rằng nó 
phải như vậy. Khi bạn thực sự bình tâm, rồi bạn sẽ thấy không có sự ràng 
buộc của bất cứ cái gì. Bạn không bị vướng mắc, cố gắng làm hoặc dứt bỏ 
một điều gì. Hạnh phúc là ở chỗ biết được mọi sự thể như nó đang là mà 
không cảm thấy sự cần thiết phải phán xét nó. 

Chúng ta thường nói, 'Điều đó không thể được !', 'Tôi không nên thế này !' 
và, 'Bạn không nên như vầy và bạn không nên làm điều đó !', và cứ như thế. 
Tôi chắc rằng tôi có thể bảo bạn nên làm gì - và bạn cũng có thể bảo tôi nên 
làm gì. Chúng ta nên tử tế, có tình có nghĩa, rộng lượng, từ bi, siêng năng, 
chuyên cần, can đảm, gan dạ và thương người. Tôi không cần bạn phải nói 
với tôi những điều đó ! Nhưng đế thực sự biết bạn, tôi phải phơi bày những 
đức tính đó đế bạn thấy thay vì bắt đầu từ một khuôn mẫu lý tưởng về một 
người đàn bà hoặc một người đàn ông, về Phật Giáo hoặc Thiên Chúa Giáo. 
Không phải chúng ta không biết chúng ta nên là gì. 

Nỗi đau khổ của chúng ta bắt nguồn từ sự ràng buộc của lý tưởng, và những 
phức tạp do chúng ta tạo ra cho những sự vật. Chúng ta không bao giờ trở 
thành những gì theo những lý tưởng cao cả nhất của chúng ta. Đời sống, 
những người khác, quốc gia chúng ta ở, thế giới chúng ta đang sống - những 
sự vật dường như không bao giờ theo ý muốn của chúng ta. Chúng ta đâm ra 



chỉ trích mọi thứ và cả chính chúng ta: 'Tôi biết tôi phải kiên nhẫn hơn, 
nhưng tôi không thế kiên nhẫn được !' ... Cứ lắng nghe tất cả những cái 'nên' 
và 'không nên' và những dục vọng: ước muốn được vừa lòng, ước muốn 
được trở thành hoặc ý muốn loại bỏ những cái xấu và đau đớn. Giống như 
lắng nghe ai đó nói vọng qua hàng rào, 'Tôi muốn cái này và tôi không thích 
cái kia. Sự việc phải như thế này và nó không được như thế kia'. Cứ kiên 
nhẫn lắng nghe cái tâm hay kêu ca phàn nàn; và đem nó vào trong tâm thức. 

Tôi thường thực hành điều này rất nhiều khi tôi cảm thấy không bằng lòng 
hoặc khó tính. Tôi nhắm mắt lại và bắt đầu suy nghĩ, 'Tôi không thích cái 
này và tôi không muốn điều đó', 'Người đó không được như vậy', và 'Thế 
giới không được như thế'. Tôi cứ lắng nghe con ma khó tính này, tiếp tục 
phê phán chỉ trích tôi, bạn và thế giới. Rồi tôi nghĩ, 'Tôi muốn hạnh phúc và 
sự thoãi mái; tôi muốn cảm thấy an toàn; tôi muốn được yêu thương !'. Tôi 
cố ý nghĩ ra những sự việc này và lắng nghe đế biết những điều đó đơn giãn 
chỉ là những thói quen hình thành trong tâm trí. Như vậy, nuôi dưỡng những 
điều đó trong tâm bạn - khơi dậy tất cả những hy vọng, dục vọng và những 
sự phê bình. Mang những điều đó vào trong tâm thức. Rồi bạn sẽ biết rõ về 
dục vọng và từ đó có thế đặt nó qua một bên. 

Chúng ta càng quán chiếu và khảo nghiệm sự nắm giữ bao nhiêu, nội tưởng 
càng phát triển bấy nhiêu: 'Dục vọng phải được buông xả'. Rồi qua sự hiểu 
biết và thực hành của sự buông xả thực sự là gì, chúng ta có được sự tự 
chứng thứ ba trong Tập Đe, đó chính là: 'Dục vọng đã được buông xả'. 
Chúng ta thực sự biết sự buông xả. Buông xả ở đây không phải là một sự 
buông xả một cách lý thuyết, mà là buông xả dựa theo trực chứng. Bạn biết 
sự buông xả đã được hoàn tất. Đây là tất cả những gì về sự thực hành. 

Diệt Đế 

Diệt Đe là gì? Là sự diệt khổ Là sự tẩy sạch và sự diệt trừ dục vọng; sự bác 
bỏ, buông xả, từ bỏ và không thừa nhận nó. Nhưng trên căn bản nào dục 
vọng này được bỏ mặc và làm cho triệt tiêu? Nó có thế được bỏ mặc và làm 
cho triệt tiêu ngay nơi nào có sự vừa lòng và yêu thích. Diệt Đe dạy về sự 
diệt khổ: đó là linh kiến, sự tự chứng, trí huệ, sự nhận biết, và ánh sáng đã 
nảy sinh trong ta về mọi việc chưa từng nghe thấy trước đây. Diệt Đe này 
phải được thấu suốt bằng sự nhận thức được sự diệt khố ... Diệt Đe này đã 
được thấu suốt bằng sự nhận thức được sự diệt khổ :đó là linh kiến, sự tự 
chứng, trí huệ, sự nhận biết, và ánh sáng đã nảy sinh trong ta về mọi việc 
chưa từng nghe thấy trước đây. [ Kinh Tương Ưng Bộ, LVI, 11] 


Diệu Đe có ba luận điểm: 'Có sự đoạn trừ của đau khổ, của dukkha. Sự đoạn 
trừ của dukkha phải đuợc nhận thức. Sự đoạn trừ của dukkha đã đuợc nhận 
thức'. 

Toàn bộ mục đích của giáo lý Phật Giáo là đế phát huy trí tuệ nhằm thoát ra 
khỏi những vọng tuởng. Tứ Diệu Đe là một giáo lý về sự buông xả bằng 
cách khảo cứu hoặc nhìn vào - suy gẫm: 'Tại sao sự việc nhu thế này? Tại 
sao sự việc nhu thế kia?'. Nghĩ về những điều nhu tại sao mấy su phải cạo 
đầu hoặc tại sao sắc tuợng của Phật phải giống nhu thế có tốt hay không? 
Chúng ta cứ suy gẫm... trí tuệ không hình thành một quan điếm cho rằng 
những điều này xấu hay tốt, hữu ích hay vô ích. Trí tuệ chỉ thực sự mở đầu 
và suy xét, 'Điều này có nghĩa gì? Mấy su biểu tuợng những gì? Tại sao họ 
lại mang bình bát? Tại sao họ không đuợc giữ tiền? Tại sao họ không tự 
kiếm sống?'. Chúng ta suy gẫm làm thế nào cách sống này đã duy trì đuợc 
truyền thống và cho phép nó đuợc truyền lại cho hậu thế từ nguời khai sáng, 
Đức Phật Thích Ca, cho đến nay. 

Chúng ta quán chiếu trong lúc chúng ta thấy sự đau khổ; trong lúc chúng ta 
thấy bản chất của dục vọng; trong lúc chúng ta công nhận rằng sự ràng buộc 
của dục vọng dẫn tới sự đau khổ. Rồi chúng ta có đuợc sự tự chứng trong sự 
cho phép dục vọng lìa xa và sự nhận thức về lìa khổ, sự diệt khổ. Những sự 
tự chứng này chỉ có thể đến qua sự quán chiếu; nó không thể đến từ lòng tin. 
Bạn không thế tự làm cho mình tin hay nhận thức một sự tự chứng nhu một 
hành động theo ý muốn; mà phải qua sự suy gẫm, cân nhắc và suy nghĩ về 
những chân lý này, thì sự tự chứng mới đến với bạn. Sự tự chứng chỉ đến với 
một trí tuệ khoáng đạt, sẵn sàng tiếp nhận lời giáo huấn - chứ không kêu gọi 
và mong mỏi một lòng tin mù quáng của bất cứ ai. Thay vì thế, trí tuệ phải 
tự nguyện tiếp thu, cân nhắc và suy xét. 

Trạng thái tinh thần này rất quan trọng - nó là đuờng thoát ra khỏi cái kho. 
Không phải ỏ chỗ tri thức có đuợc những định kiến, thiên kiến rồi cho là 
mọi thứ đã đuợc biết hoặc chỉ biết nhận lấy điều những nguời khác nói nhu 
là sự thật. Trong tinh thần này, trí tuệ mỏ rộng đế sẵn sàng đón nhận Tứ 
Diệu Đe và có thể đối chứng bất luận sự việc gì bên trong tâm ta. 

Con nguời ít khi nhận thức đuợc sự lìa kho bởi vì sự nhận thức này đòi hỏi 
một sự tự nguyện đặc biệt đế cân nhắc, khảo cứu và vuợt qua sự thô thiển và 
những điều hiển nhiên. Sự vuợt thoát này đòi hỏi sự sẵn sàng thiết thực nhìn 
vào những phản ứng của chính bạn, nhằm thấy đuợc những ràng buộc và suy 
gẫm: 'Sự ràng buộc đuợc cảm thấy nhu thế nào?'. 



Ví dụ, bạn có cảm thấy sung sướng hoặc tự do bởi sự ràng buộc của dục 
vọng không? Cảm thọ này nâng cao tinh thần hay đem lại sự phiền não? 
Những câu hỏi này xin dành cho bạn khảo cứu. Neu bạn thấy sự bị ràng 
buộc với những dục vọng của bạn đem lại sự giải thoát, thì cứ thế mà làm. 
Cứ ràng buộc vào tất cả những dục vọng của bạn rồi xem hậu quả ra sao. 

Trong sự thực hành của tôi, tôi thấy sự ràng buộc của dục vọng là đau khổ. 
Không còn một sự hoài nghi nào về điều đó cả. Tôi có thể thấy biết bao 
nhiêu đau khổ trong cuộc đời tôi đã gây ra bởi những ràng buộc của vật chất, 
tư tưởng, quan điểm hoặc những lo âu. Tôi có thể thấy tất cả những hình 
thức khổ sở tôi đã gây ra cho chính mình qua sự ràng buộc bởi vì tôi đã 
không hiểu biết gì hon. Tôi sinh ra và được nuôi nấng ở Mỹ - vùng đất của 
sự tự do. Một đất nước luôn hứa hẹn cái quyền được mưu cầu hạnh phúc, 
nhưng nó chỉ thực sự ban cho con người cái quyền bị ràng buộc vào mọi thứ. 
Nước Mỹ khuyến khích bạn hãy cố gắng sống hạnh phúc bằng cách chiếm 
hữu. Tuy nhiên nếu bạn đang thực hành với Tứ Diệu Đe, sự ràng buộc phải 
được hiểu, suy gẫm và quán chiếu; rồi sự tự chứng sẽ tạo điều kiện cho sự tự 
tại nảy sinh. Đây không phải là một quan điểm tri thức hay một mệnh lệnh 
từ bộ óc của bạn nói rằng bạn không được bị ràng buộc; đây chỉ là một sự tự 
chứng tự nhiên tạo điều kiện cho sự tự tại hoặc lìa khổ. 

Chân Lý Của Vô Thường 

Tại Amaravati, chúng tôi tụng Chuyến Pháp Luân Kinh trong hình thức cổ 
truyền của nó. Khi Đức Phật thuyết giảng về Tứ Diệu Đe, chỉ có một trong 
năm vị tông đồ lắng nghe đã thực sự khai ngộ; chỉ có một người duy nhất có 
được sự chứng ngộ thâm sâu. Bốn vị kia chỉ thích và khen rằng 'Thật là một 
giáo huấn hay', người duy nhất còn lại trong số đó, ngài Kiều Trần Như 
(Kondanna), là người đã thực sự có được sự toàn chứng của lời Phật dạy. 

Những Đề-Bà Nữ Thiên (devas) cũng đã lắng nghe bài thuyết pháp này. Đe- 
Bà là những cực quang tịnh thiên thể, vô cùng cao cả so với chúng ta. Họ 
không có những thân xác trần tục như ta; họ có những tiên thể, đẹp và khả 
ái, thông minh. Lúc bấy giờ mặc dầu họ rất hài lòng khi nghe bài thuyết 
pháp, không một Đe-Bà nào đã ngộ được. 

Chúng ta được kể rằng họ lấy làm sung sướng về sự đắc đạo của Đức Phật 
và họ đã reo hò khắp cõi trời khi họ nghe Ngài giảng giải. Đầu tiên, một tầng 
Đe-Bà nghe được, và cứ thế họ đã reo hò lên đến tầng kế tiếp và trong chốc 
lát tất cả Đe-Bà cùng nhau hoan hỉ vui mừng - lên đến thượng đỉnh của cõi 



Phạm-Thiên (Brahma). Đã có một sự hân hoan vang dội về Bánh Xe Pháp 
Luân đang được luân chuyến và những Đe-Bà (devas) cùng Phạm-Thiên- 
Tiên (brahmas) reo mừng trong đó. Tuy vậy chỉ có Kiều Trần Như, một 
trong năm vị tông đồ đã giác ngộ khi nghe bài thuyết pháp này. Ngay lúc 
chấm dứt bộ kinh này, Đức Phật đã gọi ông ta 'A-Nhã Kiều Trần Như (Anna 
Kondanna)'. Anna' có nghĩa là hiểu biết thâm sâu, như thế 'Anna Kondanna', 
có nghĩa là 'Kiều Trần Như -Người-Am Tường'. 

Kiều Trần Như đã biết cái gì? Trí huệ của ngài như thế nào mà Đức Phật đã 
tán dưong lúc bài thuyết pháp chấm dứt? Đó là: 'Tất cả những gì là đối 
tượng của sinh cũng là đối tượng của diệt'. Ngày nay điều này nghe có vẻ 
không phải là một sự hiểu biết siêu phàm nhưng nó thực sự bao hàm cả vũ 
trụ: Bất cứ sự vật nào nảy sinh đều sẽ bị hủy diệt; tất cả đều vô thường và vô 
ngã.... Bởi vậy đừng đế ràng buộc, đừng đế bị mê huyễn bởi những gì sinh 
và diệt. Đừng tìm chỗ ẩn tránh đế trú ngụ và tin cậy vào trong bất cứ những 
gì nảy sinh - bởi vì những thứ đó sẽ bị hủy diệt. 

Neu bạn muốn đau khổ và phí phạm cuộc đời, cứ đi tìm kiếm những gì nảy 
sinh. Tất cả sẽ đưa bạn đến sự kết thúc, sự hủy diệt, và bạn sẽ không khôn 
ngoan minh triết hon chút nào về điều đó. Bạn sẽ chỉ đi quanh quẩn khắp nơi 
lập đi lập lại những thói quen ám chướng cố hữu và khi bạn chết, bạn cũng 
sẽ không học được những điều gì quan trọng từ cuộc đời của bạn. 

Thay vì chỉ nghĩ về nó, phải thực sự suy gẫm: 'Tất cả những gì là đối tượng 
của sinh cũng là đổi tượng của diệt'. Hãy áp dụng nó vào đời sống một cách 
tổng quát, vào kinh nghiệm của chính bạn. Rồi bạn sẽ hiểu. Chỉ cần chú ý: 
bắt đầu ... kết thúc. Hãy nghiền ngẫm xem mọi vật ra sao. Phạm trù giác 
quan này chỉ có sinh và diệt, bắt đầu và kết thúc; nhưng có thể có sự toàn 
chứng (samma ditthi theo tiếng Pali) trong kiếp người này. Tôi không biết 
Kiều Trần Như sống được bao lâu sau buổi thuyết pháp của Đức Phật, 
nhưng ngài đã giác ngộ ngay lúc đó. Và cũng chính ngay lúc đó, ngài đã có 
được một sự toàn chứng. 

Tôi muốn nhấn mạnh rằng sự phát huy phương cách đối chứng này là một 
điều rất quan trọng. Thay vì chỉ khai triển một phương pháp tĩnh tâm, vì tĩnh 
tâm chỉ mới là một phần của sự thực hành, bạn còn phải thực sự thấy rằng sự 
quán tưởng thích họp mới là một sự cam kết đi đôi với sự khảo cứu minh 
triết. Điều này liên quan đến nổ lực can đảm đế nhìn sâu vào bên trong sự 
việc, không phân tích chính mình và phán xét tại sao bạn đau khố một cách 
riêng tư, mà phải giải quyết đế thực sự đi theo chánh đạo cho đến khi bạn có 



được sự hiểu biết sâu sắc. Một sự toàn chứng như thế dựa trên khuôn mẫu 
thứ tự của sinh và diệt. Một khi hiểu được quy luật này, bạn sẽ thấy mọi thứ 
sẽ như ăn khớp vào trong khuôn mẫu đó. 

Đây không phải là một giáo lý siêu hình: 'Tất cả những gì là đối tượng của 
sinh cũng là đối tượng của diệt'. Lời phát biếu này không đề cập đến cái 
chân tính thực tại - cái thực tính bất diệt; nhưng nếu bạn có tri kiến sâu sắc 
về 'Tất cả những gì là đối tượng của sinh cũng là đối tượng của diệt', thì bạn 
sẽ nhận thức được cái thực tính rốt ráo - cái chân lý bất diệt, bất tử. Đây là 
một phương tiện thiện xảo đưa ta đến sự thực chứng rốt ráo đó. Chú ý sự 
khác nhau: lời phát biếu trên không phải là một cái gì siêu hình mà là cái 
đưa ta vào hiện chứng có tính cách trừu tượng. 

Sự Tử Vong và Sự Hủy Diệt 

Với sự đối chứng trên Tứ Diệu Đe, chúng ta đem vào trong tâm thức ngay 
cái vấn đề về sự hiện hữu của con người. Chúng ta nhìn vào cái cảm nhận 
của sự lìa xa và sự ràng buộc mù quáng của tri giác, sự ràng buộc tới những 
gì riêng biệt và nổi bật trong tâm thức. Vì sự vô minh, chúng ta còn ái luyến 
những tham dục và lạc thú thuộc về giác quan. Ngay khi chúng ta nhận ra 
những gì tử vong hoặc phải chết, và những gì không thỏa mãn được, thì 
chính sự ràng buộc đó là đau khổ. 

Những lạc thú về giác quan đều là những lạc thú tiêu vong. Bất cứ cái gì 
chúng ta nghe, thấy, sờ mó, nếm, suy nghĩ hoặc cảm thấy đều là tiêu vong - 
chấm dứt bằng cái chết. Như vậy khi ta ràng buộc với những giác quan có 
tính cách tiêu vong, chúng ta ràng buộc với cái chết. Neu chúng ta chưa 
chuyên chú hoặc giác ngộ, chúng ta chỉ ràng buộc một cách mù quáng với sự 
chết chóc, hy vọng rằng chúng ta có thể ngăn ngừa nó một thời gian. Chúng 
ta làm ra vẻ như chúng ta đang thực sự hạnh phúc với những gì gắn bó 
chúng ta - cuối cùng chỉ đế cảm thấy vỡ mộng, thất vọng và tuyệt vọng. 
Chúng ta có thể thành công trong sự trở thành những gì chúng ta muốn, 
nhưng điều đó cũng đều chấm dứt bằng cái chết. Chúng ta chỉ gắn bó với 
một điều kiện tử vong khác mà thôi. Như vậy, với ước muốn được chết, 
chúng ta có thể ràng buộc với sự tự vẫn hoặc huỷ diệt - nhưng cái chết tự nó 
chỉ là một điều kiện tử vong khác. Bất cứ cái gì chúng ta bị ràng buộc đến 
trong ba loại dục vọng này, chúng ta ràng buộc với cái chết - có nghĩa là 
chúng ta sẽ trải qua sự thất vọng và tuyệt vọng. 



Cái chết của tâm thức là sự tuyệt vọng; sự phiền não cũng là một loại kinh 
nghiệm về cái chết của tâm thức. Như thân xác chết một cái chết vật chất, 
tâm thức cũng chết. Những trạng thái và điều kiện về tinh thần cũng chết; 
chúng ta gọi là sự tuyệt vọng, chán chường, phiền não và thống khổ. Bất cứ 
lúc nào chúng ta bị ràng buộc, chúng ta đang chịu đựng sự chán chường, 
tuyệt vọng, thống khổ và đau buồn, chúng ta có khuynh hướng tìm kiếm 
những điều kiện tiêu vong khác đang nảy sinh. Lấy ví dụ, bạn cảm thấy tuyệt 
vọng và bạn nghĩ, 'Tôi muốn một miếng bánh sôcôla'. Rồi bạn ăn ! Trong 
một phút chốc bạn có thể mải mê trong cái mùi vị ngon ngọt của miếng bánh 
sôcôla ! Ngay tại lúc đó có một sự muốn trở thành nảy sinh - bạn trở thành 
cái mùi vị ngon ngọt của sôcôla. Nhưng bạn không thể giữ nó thật lâu. Bạn 
nuốt xong và thử hỏi cái gì còn sót lại? Rồi bạn phải tiếp tục làm việc gì 
khác. Đây là một 'sự chuyến biến' khác. 

Chúng ta bị mê mờ, vướng mắc vào cái quá trình trở thành này trên bình 
diện duy cảm. Nhưng qua sự nhận biết dục vọng mà không phải phán xét cái 
đẹp hay cái xấu trên bình diện duy cảm, từ đó chúng ta thấy được dục vọng 
như nó đang là. Đó là sự nhận biết. Từ đó, bằng cách gạt những dục vọng 
này qua một bên thay vì nắm bắt nó, chúng ta kinh nghiệm được nirodha, sự 
diệt khố. Đây là Diệt Đe mà chúng ta phải nhận thức cho chính mình. Chúng 
ta chuyên chú sự đoạn trừ. Chúng ta nói, 'Có sự đoạn trừ', và chúng ta biết 
khi nào tham dục đó đã chấm dứt. 

Cho Phép Sự Thể Nảy Sinh 

Trước khi bạn có thể buông xả sự việc gì, bạn phải thừa nhận sự việc đó 
bằng trọn tâm thức. Trong thiền định, mục đích của chúng ta là cho phép 
tiềm thức nảy sinh thành ý thức một cách thiện xảo. Tất cả những sự tuyệt 
vọng, sợ hãi, thống khổ, dồn nén và giận dữ được cho phép trở thành ý thức. 
Người ta thường có khuynh hướng giữ lấy những lý tưởng cao thượng. 
Chúng ta có thể ngã lòng, trở nên rất thất vọng với chính chúng ta bởi vì đôi 
khi chúng ta cảm thấy chúng ta không tốt như chúng ta muốn, ví dụ chúng ta 
không nên sân - tất cả những cái nên và không nên. Rồi chúng ta tạo ra ước 
muốn tiêu diệt những thứ xấu - đế ước vọng này có được một giá trị chánh 
đáng. Đối với ta tiêu diệt cái tư tưởng xấu, sự tức giận, lòng ganh tỵ bởi vì 
một người tốt 'không nên như vậy' dường như là đúng. Cứ như thế mà chúng 
ta tự tạo ra tội lỗi. 

Trong sự quán chiếu về điều này, chúng ta đem vào ý thức cái tham vọng 
được trở thành sự hoàn hảo này và ước vọng đoạn trừ đi những cái xấu xa 



kia. Và bằng sự thực hiện đó, chúng ta có thể buông xả - đế rồi thay vì trở 
thành một người hoàn hảo, bạn buông dục vọng đó ra. Cái còn lại chính là 
tâm thức tinh khiết. Không cần phải trở thành người hoàn hảo bởi vì cái tâm 
thức tinh khiết là nơi con người hoàn hảo nảy sinh và bị hủy diệt. 

Sự hủy diệt rất dễ hiểu với một trình độ tri thức, nhưng thực chứng được nó 
có thể rất khó, bởi vì muốn thực chứng được nó chúng ta phải tuân theo 
những gì chúng ta cho là không thể chịu đựng được. Ví dụ, khi tôi bắt đầu 
hành thiền, tôi có ý nghĩ rằng thiền định sẽ làm tôi tử tế hơn và vui hơn và 
tôi cứ mong mỏi kinh nghiệm có được những trạng thái tinh thần hoan lạc. 
Nhưng suốt hai tháng đầu, tôi chưa bao giờ cảm thấy nhiều sân và hận như 
thế trong cuộc đời. Tôi đã nghĩ, 'Điều này thật kinh sợ; hành thiền đã làm tôi 
tệ hại hơn'. Nhưng rồi tôi đã suy gẫm và quán chiếu tại sao đã có nhiều căm 
ghét và ác cảm nảy sinh, và tôi đã nhận thức được rằng phần lớn cuộc đời 
của tôi là một sự cố gắng trốn tránh tất cả những điều đó. Tôi đã thường là 
một người say mê đọc sách. Tôi hay đem sách theo bất cứ nơi nào tôi đến. 
Bất cứ lúc nào khi sự lo âu và những ác cảm bắt đầu len lỏi vào, tôi thường 
giở sách ra đọc; hay tôi thường hay hút thuốc hoặc ăn lặt vặt. Tôi đã hình 
dung được chính mình như một người tử tế không thù ghét ai, đế rồi mọi 
mầm mong của ác cảm và thù hằn đã được đè nén. 

Đây là lý do tại sao suốt những tháng đầu của một người đi tu, tôi đã rất 
khao khát được làm việc. Tôi đã cố gắng tìm kiếm những gì làm tôi lãng 
quên bởi vì tôi đã bắt đầu nhớ trong lúc quán tưởng những điều tôi đã cố ý 
quên. Những ký ức từ thời thơ ấu và thời niên thiếu cứ trở lại trong tâm 
thức; rồi cái sân giận này đã trở nên ý thức được đến nỗi nó đã dường như 
làm tôi rất ngỡ ngàng. Nhưng có cái gì đó trong tôi bắt đầu công nhận rằng 
tôi phải chịu đựng nó, cứ như thế mà tôi đã kiên trì đến cùng. Tất cả những 
cái sân và hận đã được đè nén trong ba mươi năm đã lên đến tột đĩnh lúc đó, 
và chính những cái sân hận này đã tự thiêu hủy và chấm dứt qua sự hành 
thiền. Đó là một tiến trình gạn lọc. 

Đế cho phép tiến trình hủy diệt làm việc, chúng ta phải sẵn sàng chịu đau 
khổ. Đây là lý do tại sao tôi đã nhấn mạnh đến sự quan trọng của lòng kiên 
nhẫn. Chúng ta phải phơi bày cái tâm của chúng ta trước những đau khổ bởi 
vì chỉ trong sự ôm chầm lấy nó, đau khổ mới chấm dứt. Ngay khi chúng ta 
nhận ra chúng ta đang đau khổ, dù cho về vật chất hay tinh thần, chúng ta 
hãy đến với sự đau khổ thật sự đang hiện diện. Chúng ta phải cởi mở đổi với 
đau khổ, hoan nghênh nó, lưu tâm đến nó, cho phép nó là cái đang là. Điều 
đó có nghĩa là chúng ta phải kiên nhẫn và chịu đựng những sự khó chịu của 



một điều kiện cá biệt. Chúng ta phải nhẫn nại với sự chán nản, tuyệt vọng, 
nghi ngờ và sợ sệt đế hiểu rằng niềm đau nỗi khổ đó sẽ chấm dứt thay vì 
trốn tránh nó. 

Chừng nào chúng ta còn không biết cách cho phép những sự việc chấm dứt, 
chúng ta còn tạo ra tham dục (kamma) mới đế củng cố thói quen của chúng 
ta. Khi mọi thứ nảy sinh, chúng ta nắm bắt nó, làm nó sinh sôi nảy nỏ; và 
điều đó càng làm mọi thứ rối rắm hon. Cứ nhu thế mà những sự việc này lập 
đi lập lại suốt cuộc đời của chúng ta - chúng ta không thể chạy quanh quẩn 
theo những dục vọng, lo sợ và mong mỏi sự bình an. Chúng ta phải chuyên 
chú vào sự sợ sệt và dục vọng đế những điều này không còn huyễn hoặc 
chúng ta nữa: chúng ta phải biết cái gì làm huyễn hoặc chúng ta truớc khi 
chúng ta có thể buông nó ra. Chúng ta phải biết dục vọng và sự lo sợ là vô 
thuờng, bất toại nguyện và vô ngã. Điều nay phải đuợc thấy và thông suốt đế 
cho phép sự đau khổ có thể tự thiêu hủy lấy nó. 

Phân biệt đuợc sự khác nhau giữa sự hủy diệt và sự đoạn diệt là một điều 
quan trọng. Đoạn diệt là cái uớc vọng của tâm thức muốn trừ khử một sự 
việc gì đó. Còn sự hủy diệt là sự kết thúc tự nhiên của bất cứ điều kiện nào 
đã nảy sinh. Nhu thế sự hủy diệt không phải là dục vọng! Sự hủy diệt không 
phải là những gì chúng ta tạo dựng trong tâm mà là cái đích của những gì đã 
bắt đầu, cái chết của cái gì đuợc sinh ra. Vì thế cho nên, sự hủy diệt là vô 
ngã - nó không đến từ cái cảm giác của 'Tôi phải trừ khử sự việc đó', mà đến 
lúc chúng ta cho phép những gì đã nảy sinh đuợc hủy diệt. Đế làm điều đó, 
con nguời phải lìa bỏ những khát vọng - buông nó ra. Lìa bỏ nó ở đây không 
có nghĩa là chối bỏ hoặc ném nó đi mà là thoát khỏi bằng cách buông nó ra. 

Nhu thế, khi một sự thể đã hủy diệt, bạn kinh nghiệm đuợc diệt (nirodha) - 
sự hủy diệt, cái tính không (emptiness), sự tự tại. Diệt (Nirodha) là một chữ 
khác của Diệt Độ hoặc Tịch Diệt (Nibbana). Khi bạn buông sự việc gì ra và 
cho phép nó hủy diệt, cái còn lại chính là sự an lạc. 

Bạn có thế kinh nghiệm đuợc sự an lạc qua sự hành thiền của bạn. Khi bạn 
đế dục vọng chấm dứt trong tâm của bạn, cái còn xót lại rất an lạc. Đó là sự 
an lạc thật sự, cái sự truờng sinh Bất Tử. Khi bạn thực sự biết điều đó nhu 
nó đang là, bạn nhận thức đuợc Diệt Đe (nirodha sacca), trong đó không có 
bản ngã mà vẫn có sự linh hoạt và sự minh bạch. Cái ý nghĩa thật sự của 
hoan lạc là cái ý thức siêu việt, bình an đó. 



Neu chúng ta không cho phép sự hủy diệt, chúng ta có khuynh hướng vận 
hành từ những sự thừa nhận chúng ta tạo ra cho chính mình mà ngay cả 
không biết mình đang làm gì. Có khi, phải đến lúc chúng ta bắt đầu hành 
thiền rồi chúng ta mới bắt đầu nhận thức được rằng trong cuộc sống của 
chúng ta có nhiều sự lo sợ và thiếu tự tin đến từ những kinh nghiệm của thời 
thơ ấu. Tôi nhớ khi tôi còn là một đứa nhỏ, tôi có một đứa bạn rất tốt đã đem 
lại cho tôi nhiều thú vị và rồi lại là người đã bỏ rơi tôi. Tôi đã bị quẫn trí 
trong nhiều tháng sau đó. Sự kiện này đã đế lại một ấn tượng không thể tẩy 
sạch trong tâm tôi. Rồi tôi nhận thức được qua hành thiền về một biến cổ 
nhỏ nhen như thế đã có ảnh hưởng sâu đậm đến những quan hệ tương lai của 
tôi với những người khác - Tôi luôn luôn có một sự sợ sệt ghê gớm về sự 
ruồng bỏ. Ngay cả tôi đã không bao giờ nghĩ về biến cố này cho đến khi cái 
ký ức đó cứ nảy sinh ngấm ngầm vào trong ý thức của tôi trong lúc hành 
thiền. Cái lý trí cho biết rằng điều đó thật là lố bịch khi cứ phải suy nghĩ 
quanh quẩn những thảm kịch của thời thơ ấu. Nhưng nếu nó cứ tiếp tục trở 
lại trong ý thức khi bạn đang ở tuổi trung niên, có thể nó đang cố gắng 
khuyến cáo bạn điều gì đó về những sự thừa nhận đã được hình thành khi 
bạn còn là một đứa bé. 

Khi bạn bắt đầu cảm thấy những ký ức hoặc những lo sợ ám ảnh nảy sinh 
trong lúc hành thiền, thay vì cảm thấy nản lòng và khó chịu vì nó, cứ coi nó 
như những gì phải được chấp nhận vào trong ý thức đế bạn có thể buông nó 
ra. Bạn có thể sắp xếp đời sống hằng ngày của bạn đế bạn không bao giờ 
phải nhìn thấy những điều này; rồi những điều kiện làm nó thực sự nảy sinh 
chỉ là thứ yếu. Bạn có thể dành chính bản thân mình đe bận bịu cho những lý 
do quan trọng; rồi những lo lắng này và những sự sợ sệt không tên kia sẽ 
không bao giờ hình thành trong ý thức nữa - nhưng rồi cái gì sẽ xảy ra nếu 
bạn buông? Cái dục vọng hoặc sự ám ảnh sẽ chuyến dời - và nó sẽ chuyến 
dời đến chỗ diệt. Nó kết thúc. Và như vậy bạn có được sự tự chứng rằng có 
sự hủy diệt của dục vọng. Như thế cái luận điếm thứ ba của Diệt Đế là: sự 
diệt đã được thực chứng. 

Sự Thực Chứng 

Điều này phải được nhận thức. Đức Phật đã nhấn mạnh rằng: 'Chân Đe phải 
được nhận thức ở đây ngay từ bây giờ'. Chúng ta không phải chờ đến lúc 
chúng ta chết đế khám phá chân lý - thông điệp này dành cho tất cả chúng 
sinh như chúng ta. Mồi một chúng ta phải nhận thức được nó. Tôi có thể nói 
với bạn về nó và khuyến khích bạn thực hành nhưng tôi không thể làm cho 
bạn nhận thức được nó ! 



Đừng nghĩ về nó như những điều xa vời hoặc quá khả năng của bạn. Khi 
chúng ta nói về Pháp hay Chân Đe, chúng ta nói về những điều đó tại đây và 
ngay bây giờ, và những gì chúng ta thấy được cho chính mình. Chúng ta có 
thể đến với những điều đó; chúng ta có khuynh hướng tìm đến sự thật. 
Chúng ta có thể chú tâm đến quy luật của nó, ỏ đây và ngay bây giờ, tại thời 
điếm này và noi chốn này. Đó là chánh niệm - sự tỉnh táo linh hoạt và 
chuyên chú đến quy luật của nó. Qua chánh niệm, chúng ta khảo cứu cái ý 
nghĩa của bản ngã, cái ý nghĩa này của tôi và thuộc về tôi: cái thân xác của 
tôi, những cảm giác của tôi, những ký ức của tôi, những suy nghĩ của tôi, 
những quan điếm của tôi, những ý kiến của tôi, cái nhà của tôi, chiếc xe của 
tôi và cứ như thế. 

Khuynh hướng của tôi đã có lần là sự tự khinh, ví dụ, với cái tư tưởng: 'Tôi 
là Sumedho', tôi đã nghĩ về tôi trong những ngôn từ tiêu cực: 'Tôi không tốt'. 
Nhưng hãy lắng nghe, chỗ nào nó sinh và chỗ nào nó diệt? ... hoặc, 'Tôi thực 
sự hon bạn, tôi chứng ngộ cao hon. Tôi đã sống cuộc đời đạo hạnh qua một 
thời gian dài, như thế tôi phải hon tất cả các bạn !'. điều đó sinh và diệt ở 
đâu? 

Khi còn ngã mạn, vô minh, ảo tưởng hoặc tự khinh - bất cứ cái gì - hãy khảo 
sát nó; lắng nghe bên trong: 'Tôi là...'. Phải cảnh giác và chú tâm đến cái 
phạm vi trước khi bạn nghĩ về nó; rồi nghĩ về nó và chú ý cái phạm vi mới 
theo sau. Duy trì sự chú tâm của bạn trên cái tính không đó sau cùng và xem 
bạn sẽ giữ được cái sự chú ý đó bao lâu. Xem thử nếu bạn có thể nghe được 
một loại âm thanh reo trong tâm, cái âm thanh của sự im lặng, cái âm thanh 
nguyên so. Khi bạn tập trung sự chú tâm của bạn vào đó, bạn có thể nghĩ lại: 
'Bản ngã có ý nghĩa gì không?'. Bạn thấy rằng khi bạn thực sự trống không - 
khi chỉ có sự minh bạch, linh hoạt và chuyên chú - sẽ không có bản ngã. 
Không có cái nghĩa của tôi và của tôi. Như thế, tôi đi đến trạng thái không 
tính (trống không) đó và tôi niệm Pháp: tôi nghĩ, 'Đây chỉ là cái đang là. 
Thân xác này ở đây chỉ là đây'. Tôi có thể cho nó một cái tên hay không, 
nhưng ngay lúc này đây, nó chỉ là thế. Thân xác này không phải là Sumedho 
Ị 

Không có tu sĩ Phật Giáo nào trong sự không tính cả. Tu sĩ Phật Giáo chỉ là 
một quy ước, thích họp theo thời gian và không gian. Khi người ta tán 
dưong bạn và nói, 'Thật là tuyệt vời', bạn có thể biết khi người ta khen mà 
không nhận nó cho cá nhân mình. Bạn biết không có tu sĩ ỏ đó. Đó chỉ là 
Như Như (Suchness). Nó chỉ như vậy thôi. Neu tôi muốn Amaravati là chỗ 
thành công và tu viện này là một sự thành công lớn, tôi sẽ hài lòng. Nhưng 



nếu tất cả điều đó không thành, nếu không ai quan tâm tới, chúng tôi không 
thể trả tiền điện đuợc và mọi thứ cũng sẽ đổ vỡ - một sự thất bại ! Nhung 
thật ra, không có Amaravati. Cái khái niệm về một tu sĩ hay một nơi gọi là 
Amaravati - những điều này chỉ là quy uớc, không phải là những thực tính 
rốt ráo. Ngay bây giờ, sự thể chỉ nhu vậy thôi, chỉ là cái cách nó phải nhu 
vậy. Một nguời không mang gánh nặng của một nơi nhu thế trên vai mình 
bởi vì họ thấy nó nhu một hiện thế (cái đang là) và không có ai liên quan 
trong đó. Dù cho nó thành công hay thất bại không còn quan trọng trong 
cùng một ý nghĩa. 

Trong cái không, sự thể chỉ là cái đang là. Khi chúng ta nhận biết đirợc trong 
cách này, nó không có nghĩa là chúng ta lãnh đạm với thành công hay thất 
bại và điều đó không phiền chúng ta phải làm gì. Chúng ta có thể áp dụng 
vào chính chúng ta. Chúng ta biết những gì chúng ta có thể làm; chúng ta 
biết những gì phải đuợc làm và chúng ta có thể làm những điều đó một cách 
đúng đắn. Rồi mọi thứ trở thành Pháp, cách nó đang là. Chúng ta làm những 
điều gì đó bởi vì đó là điều đáng làm tại thời điếm này và tại nơi chốn này 
hơn là vì những tham vọng cá nhân hoặc mối lo ngại về sự thất bại. 

Đuờng dẫn đến sự diệt khổ là con đuờng của sự hoàn thiện. Sự hoàn thiện có 
thể là một chữ làm cho ta hơi nản lòng bởi vì chúng ta cảm thấy rất không 
hoàn thiện. Là những cá nhân, chúng ta tự hỏi làm thế nào chúng ta dám ấp 
ủ khả tính của sự hoàn thiện. Sự hoàn thiện của con nguời là những gì không 
mấy ai dám bàn; duờng nhu không thể nào nghĩ về sự hoàn thiện trong việc 
làm nguời. Một vị A-La-Hán chỉ đơn thuần là một nguời có một cuộc đời 
hoàn thiện, nguời đã học mọi điều phải học qua cái định luật căn bản: 'Tất cả 
những gì là đối tuợng của sinh cũng là đối tuợng của diệt'. A-La-Hán không 
cần phải biết rõ tất cả về mọi thứ, chỉ nhất thiết phải biết và thấu đạt định 
luật này. 

Chúng ta dùng minh triết của Đức Phật đế niệm Pháp, pháp lý của mọi vật. 
Chúng ta quy y với Tăng-Già (Sangha), nơi chỉ làm việc thiện và kiêng cấm 
làm điều ác. Tăng-Già là một sự thể, một cộng đồng. Tăng-Già không phải 
là một nhóm cá nhân riêng tu hoặc cá tính khác nhau. Cái ý nghĩa làm một 
nguời riêng biệt, một nguời đàn ông hoặc một nguời đàn bà không còn quan 
trọng đối với chúng ta nữa. Cái ý nghĩa này của Tăng-Già đuợc nhận thức 
nhu một nơi Nuơng Tựa. Có một sự nhất trí dù cho những biểu lộ là riêng 
tư, sự nhận thức của chúng ta đều giống nhau. Qua sự thức tỉnh, linh hoạt và 
không còn bị ràng buộc, chúng ta nhận thức sự diệt và chúng ta thừa nhận 
trong cái không nơi tất cả chúng ta hòa nhập. Không có ai ở đó cả. Con 



người nảy sinh và hủy diệt trong cái không, nhưng không có con người. Chỉ 
có sự minh bạch, sự trực thức, sự an nhiên và sự tinh khiết. 


Đạo Đế 

Đạo Đe là gì? Là Con Đường Đần Tới Sự Diệt Khổ, là Bát Chánh Đạo, đó 
là: Chánh Kiến, Chánh Tư Duy, Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, Chánh Mạng, 
Chánh Tinh Tấn, Chánh Niệm và Chánh Định Đạo Đe dạy về Con Đường 
Đần Tới Sự Diệt Khổ: đó là linh kiến, sự tự chứng, trí huệ, sự nhận biết, và 
ánh sáng đã nảy sinh trong ta về mọi việc chưa từng nghe thấy trước đây... 
Đạo Đe này phải được thông suốt bằng sự trau dồi trí tuệ về Bát Chánh 
Đạo... Đạo Đe này đã được thông suốt bằng sự trau dồi trí tuệ về Bát Chánh 
Đạo: đó là linh kiến, sự tự chứng, trí huệ, sự nhận biết, và ánh sáng đã nảy 
sinh trong ta về mọi việc chưa từng nghe thấy trước đây. [ Kinh Tương Ưng 
Bộ, LVI, 11] 

Đạo Đe, như những chân đế khác, có ba luận điểm. Luận điếm thứ nhất là: 
'Có Bát Chánh Đạo, (atthangika magga) - đường dẫn ra khỏi đau khổ'. Đạo 
Đe còn được gọi là Thánh Đạo (ariya magga), hay Chánh Đạo. Luận điếm 
thứ hai là: 'Đường đi này phải được phát triển'. Sự tự chứng cuối cùng là trở 
thành A-La-Hán: 'Đường đi này đã được phát triển một cách toàn diện'. 

Bát Chánh Đạo được trình bày theo một thứ tự: bắt đầu với Chánh Kiến 
(samma ditthi), rồi đến Chánh Tư Duy (samma sankappa); hai yếu tố đầu 
tiên này được nhập chung vào nhóm Trí Huệ hay còn gọi là Huệ (panna). Ke 
tiếp nhóm Huệ (paủủa) là nhóm Giới (sila); nhóm này bao gồm Chánh Ngữ 
(samma vaca), Chánh Nghiệp (samma kammanta) và Chánh Mạng (samma 
ajiva). 

Tiếp theo nhóm Giới (sila) là nhóm Định (samadhi); nhóm này bao gồm 
Chánh Tinh Tấn (samma vayama), Chánh Niệm (samma sati) và Chánh 
Định (samma samadhi). Ba điều sau cùng cho ta sự cân bằng về cảm xúc. 
Những điều này nói về cái tâm - cái tâm được giải thoát khỏi ngã tưởng và 
tính ích kỷ. Với Chánh Tinh Tấn, Chánh Niệm và Chánh Định, cái tâm được 
tinh khiết thoát khỏi những ô nhiễm, phiền trược. Khi cái tâm được tinh 
khiết, cái trí được an lạc. Trí Huệ (panna), hay Chánh Kiến và Chánh Tư 
Duy, đến từ cái tâm tinh khiết. Điều này đưa chúng ta trở về nơi chúng ta bắt 
đầu. 


Những điều này, như vậy là những yếu tố của Bát Chánh Đạo, được chia 
thành ba nhỏm: 

1. Huệ (panna) 

Chánh Kiến (samma ditthi) 

Chánh Tư Duy (samma sankappa) 

2. Giới (sila) 

Chánh Ngữ (samma vaca) 

Chánh Nghiệp (samma kammanta) 

Chánh Mạng (samma ajiva) 

3. Định (samadhi) 

Chánh Tinh Tấn (samma vayama) 

Chánh Niệm (samma sati) 

Chánh Định (samma samadhi) 

Sự liệt kê như trên không có nghĩa là những yếu tố của Bát Chánh Đạo xảy 
ra theo thứ tự một cách tuyến tính - chúng cùng nhau phát khởi. Chúng ta có 
thể bàn về Bát Chánh Đạo và nói 'Đầu tiên bạn phải có Chánh Kiến, rồi bạn 
có Chánh Tư Duy, rồi...'. Nhưng thực ra, cách trình bày này đon giản dạy ta 
phản ánh tầm quan trọng của sự chịu trách nhiệm cho những gì chúng ta nói 
và làm trong đời sống. 

Chánh Kiến 

Yeu tố thứ nhất của Bát Chánh Đạo là Chánh Kiến. Chánh Kiến phát khởi 
qua những sự tự chứng của ba Chân Đe đầu tiên. Neu bạn có được những sự 
tự chứng đó, thì sẽ có sự toàn chứng về Pháp - sự hiểu biết về: 'Tất cả những 
gì là đối tượng của sinh cũng là đối tượng của diệt'. Nó chỉ đon giản như thế 
thôi. Bạn không mất nhiều thì giờ đọc 'Tất cả những gì là đối tượng của sinh 
cũng là đối tượng của diệt' đế hiểu từng chữ, tuy vậy nó đòi hỏi một thời 
gian khá lâu đối với đa số chúng ta đế thực sự biết được ý nghĩa sâu sắc của 
những ngôn từ này hon là một sự hiểu biết thuộc về não bộ. 

Trong ngôn ngữ bình dân ngày nay, sự thực chứng cũng thực sự là sự hiểu 
biết theo trực quan - nó không phải bắt nguồn từ những tư tưởng. Sự thực 
chứng không còn là, 'Tôi nghĩ tôi biết', hoặc 'à đúng, nghe có vẻ họp tình, 



hợp lý. Tôi đồng ý với điều đó. Tôi thích ý nghĩ đó'. Sự hiểu biết đó vẫn còn 
có tính cách não bộ trong khi trực kiến của sự thực chứng thâm sâu hon. 
Trực kiến đã thực sự đuợc thông suốt và sự hoài nghi không còn là một vấn 
đề nữa. 

Sự hiểu biết thâm sâu này đến từ chín sự tự chứng truớc. Nhu vậy có một sự 
liên tục dẫn đến Chánh Kiến về mọi sự thể nhu cái đang là, nghĩa là: Tất cả 
những gì là đối tuợng của sinh cũng là đổi tượng của diệt và đều là vô ngã. 
Với Chánh Kiến, bạn từ bỏ ảo tưởng của bản ngã đã gắn liền với những điều 
kiện tử vong. Cái thân xác vẫn còn đó, vẫn còn những cảm giác và tư tưởng, 
nhưng nó đơn thuần chỉ là cái đang là - không còn sự tin rằng bạn chính là 
thân xác, cảm giác hoặc tư tưởng của bạn nữa. Sự nhấn mạnh ở đây là 'Sự 
thể chỉ là cái đang là', ở đây chúng ta không nói rằng sự thể không là bất cứ 
cái gì cả hoặc nó không phải là nó. Một cách chính xác nó chỉ là nó, là cái 
đang là, không hơn không kém. Nhưng khi chúng ta còn vô minh, khi chúng 
ta chưa hiểu được những sự thật này, chúng ta có khuynh hướng nghĩ rằng 
sự thể còn là cái gì đó quan trọng, to tát,... hơn thế nữa. Chúng ta tin vào tất 
cả mọi thứ và chúng ta tạo dựng mọi vấn đề xung quanh những điều kiện mà 
chúng ta đã trải qua hoặc sở nghiệm. 

Đã có quá nhiều sự thống khổ và tuyệt vọng dẫn đến ngay khi những sự 
xuyên tạc sinh ra từ vô minh. Thật là một điều đáng buồn khi ta nhận thức 
được những thống khổ và tuyệt vọng của nhân loại đều dựa trên sự lầm lạc, 
vọng tưởng. Sự tuyệt vọng lại trống rỗng và vô nghĩa. Khi bạn thấy điều 
này, bạn bắt đầu cảm thấy lòng từ bi vô hạn cho tất cả chúng sanh. Làm sao 
bạn có thể thù hằn, có ác cảm hoặc kết tội bất cứ ai vướng vào cái ràng buộc 
này của sự vô minh? Mọi người đều bị ảnh hưởng khi làm những việc đã bị 
dựa trên những quan niệm sai lầm. 

Trong khi chúng ta hành thiền, chúng ta kinh nghiệm được sự yên tĩnh, một 
sự đo lường về trạng thái tĩnh trong đó tâm trí đã hoạt động chậm lại. Khi 
chúng ta nhìn một sự vật, ví dụ như một cái hoa với một tâm an trụ, chúng ta 
nhìn nó như cái đang là. Khi không có sự nắm giữ - không có gì đế lấy hoặc 
đế tiêu diệt - rồi nếu cái gì chúng ta thấy, nghe hoặc trải qua những giác 
quan là đẹp, cái đó sẽ thực sự đẹp. Chúng ta không phê bình nó, so sánh nó, 
cố gắng chiếm hữu nó; chúng ta tìm thấy sự vui mừng, hân hoan trong cái 
đẹp xung quanh ta bởi vì không có nhu cầu đế tạo ra bất cứ cái gì khác từ đó. 
Một cách chính xác nó chỉ là cái đang là. 



Cái đẹp nhắc nhở chúng ta về sự tinh khiết, sự thật và cái chân mỹ. Chúng ta 
không nên thấy nó như một cái bẫy đế đánh lừa chúng ta: 'Những bông hoa 
này ở đây chỉ đế thu hút tôi đế rồi tôi sẽ bị chúng đánh lừa' - đó là quan điếm 
hành thiền cổ hữu của những hành giả nóng nảy ! Khi chúng ta nhìn một 
người khác phái với một trái tim tinh khiết, chúng ta hiểu nhận được cái đẹp 
mà không có ước vọng nào về sự tiếp xúc hay chiếm hữu. Chúng ta có thể 
vui lòng với cái đẹp của những người khác, cả nam lẫn nữ, khi không có 
những sở thích hoặc dục vọng ích kỷ. Có một sự thành thật về 'sự thế là cái 
đang là'. Đây là những gì chúng ta có ý muốn nói bằng sự giải thoát hay 
vimutti theo tiếng Pali. Chúng ta được giải thoát khỏi những ràng buộc đã 
làm méo mó và hư hoại cái đẹp xung quanh ta, như cái thân xác chúng ta có 
chẳng hạn. Tuy vậy, cái tâm của chúng ta có thể hư hỏng, bi quan, buồn 
phiền và ám ảnh với những thứ, khiến chúng ta không còn thấy sự thể như 
cái đang là nữa. Neu chúng ta không có chánh kiến, chúng ta chỉ thấy mọi 
thứ qua những bức màn che lọc càng ngày càng trỏ' nên dày. 

Chánh Kiến phải được khai triển qua sự quán chiếu bằng cách áp dụng giáo 
huấn của Đức Phật. Chuyến Pháp Luân Kinh tự nó là một lời dạy rất lý thú 
đế suy gẫm và dùng như một sự tham khảo cho sự quán chiếu. Chúng ta 
cũng có thế dùng những bài kinh khác từ Tam Tạng Kinh (Tipitaka), như 
những bài liên quan đến Thập Nhị Nhân Duyên (paticcáamuppada). Đây là 
một giáo lý hấp dẫn đế đối chiếu. Neu bạn có thể nghiền ngẫm những lời 
dạy đó, bạn có thể thấy rõ sự khác nhau giữa Pháp và cái quan điểm mê lầm 
của chúng ta về quy luật của sự vật. Đó là lý do tại sao chúng ta cần kiến lập 
sự trực thức toàn triệt về sự vật như nó đang là. Neu có sự hiểu biết Tứ Diệu 
Đe, thì sẽ có Pháp. 

Với Chánh Kiến, mọi thứ được coi như Pháp; ví dụ: chúng ta đang ngồi 
đây... Đây là Pháp. Chúng ta không nghĩ về thân xác và trí tuệ này như một 
cá nhân với tất cả những quan điểm, ý kiến và tất cả những tư tưởng và phản 
ứng đã bị điều kiện hoá mà chúng ta đã tiêm nhiễm và tích lủy do vô minh. 
Chúng ta soi xét lại giây phút này như: 'Đây là quy luật của nó. Đây là Pháp'. 
Chúng ta đem vào trong tâm sự hiểu biết về hình thái vật chất này và chỉ đơn 
giản coi nó như Pháp. Hình thái vật chất này không có tính tự ngã; nó không 
riêng tư. 

Cũng vậy, chúng ta thấy sự nhạy cảm của hình thái vật chất này như là Pháp 
hơn là đón nhận nó một cách cá nhân: 'Tôi nhạy cảm' hay 'Tôi không nhạy 
cảm', Bạn không nhạy cảm đối với tôi. Ai nhạy cảm nhất?'... 'Tại sao chúng 
ta cảm thấy đau đớn? Tại sao Thượng Đế tạo ra đau đớn; Tại sao Ngài 



không chỉ tạo vui thú? Tại sao có quá nhiều đau khổ trên thế gian? Không 
công bằng. Nguời ta chết và chúng ta phải xa lìa những nguời chúng ta yêu 
mến; sự thống kho thật là kinh sợ'. 

Không có Pháp trong đó, phải thế không? Tất cả chỉ là ngã tuởng: 'Tội 
nghiệp tôi. Tôi không thích cái này, tôi đâu có muốn nhu vậy. Tôi muốn sự 
an toàn, hạnh phúc, vui lòng và tất cả những gì tốt đẹp nhất của mọi thứ; thật 
là không công bằng vì tôi không có những thứ này. Thật là không công bằng 
vì cha mẹ tôi đã không là A-La-Hán khi tôi buớc vào thế giới này. Thật là 
không công bằng vì nguời ta không bao giờ tuyến chọn những A-La-Hán 
làm Thủ Tuớng của nuớc Anh. Neu mọi thứ đều công bằng, họ đã lựa chọn 
những A-La-Hán làm Thủ Tuớng rồi !'. 

Tôi đang cố gắng đem gán cái ý nghĩa này 'Thật là không đúng, thật là 
không công bằng' với một sự lố bịch với mục đích đế chỉ ra rằng tại sao 
chúng ta cứ mong Thuợng Đế tạo dựng mọi thứ cho chúng ta để cho chúng 
ta đuợc sống hạnh phúc và an toàn. Đó thuờng là cái suy nghĩ của con nguời 
ngay cả nếu họ không nói ra. Nhung khi chúng ta quán chiếu, chúng ta thấy 
'Điều đó chính là quy luật của cái đang là. Đau đớn là thế, lạc thú là thế. ý 
thức trong cách này'. Chúng ta cảm thấy. Chúng ta thở. Chúng ta uớc vọng. 

Khi chúng ta quán chiếu, chúng ta suy gẫm về cõi nhân sinh theo đúng nhu 
nghĩa của nó. Chúng ta không coi nó trên một phạm vi cá nhân nữa hay đổ 
lỗi cho bất cứ ai vì sự thể không chính xác nhu chúng ta thích hay muốn. Nó 
theo lề thói của nó và ta theo lề thói của ta. Bạn có thể hỏi tại sao tất cả 
chúng ta không thể giống nhau một cách chính xác - với cùng một cái tham, 
sân và si; không cần tất cả những sự biến đổi và giao hoán. Tuy vậy, mặc dù 
bạn có thể vạch những kinh nghiệm của con nguời ra thành những điều căn 
bản, mỗi một chúng ta đều có cái nghiệp (kamma) riêng đế giải quyết - 
những ám ảnh và khuynh huớng riêng của chúng ta, luôn luôn khác nhau về 
đặc tính và chừng mực so với những nguời khác. 

Tại sao tất cả chúng ta không thể nhu nhau một cách chính xác, có mọi thứ 
giống nhau một cách chính xác và nhìn giống nhau - chỉ một sinh vật luỡng 
tính? Trong một thế giới nhu thế, sẽ không có gì là không công bằng, không 
có sự khác nhau nào đuợc cho phép, mọi thứ phải hoàn chỉnh một cách tuyệt 
đối và sẽ không có bất công. Nhung trong khi chúng ta nhận ra Pháp, chúng 
ta thấy rằng, bên trong phạm vi nào đó, không có hai sự thể nào giống nhau. 
Tất cả đều hoàn toàn khác nhau, biến đổi không ngừng, và càng cố gắng tạo 
dựng những điều kiện phù họp với ý tuởng, chúng ta càng trở nên thất vọng 



hơn. Chúng ta cô găng xây dựng người khác và một xã hội ăn khớp với 
những ý tưởng chúng ta có về lề lối thế nào những sự thể phải tuân theo, 
nhưng cuối cùng chúng ta luôn luôn cảm thấy thất vọng. Với sự quán chiếu, 
chúng ta nhận thức: 'Đây là quy luật của cái đang là', đây là quy luật mọi sự 
thể phải tuân theo - tất cả chỉ có thế theo cách này. 

Bây giờ điều đó không còn là một cái nhìn bi quan hoặc thuộc về số mệnh 
nữa. Điều đó không còn là một quan điếm của: 'Đó là quy luật của nó và bạn 
không thể làm gì hơn được'. Sự quán chiếu như thế là một sự đáp ứng tích 
cực trong sự chấp nhận dòng đời và tất cả những gì trong đó. Ngay cả nếu sự 
thể nào không là cái gì chúng ta muốn, chúng ta có thể vẫn chấp nhận nó và 
học hỏi từ nó. 

Chúng ta là những sinh vật thông minh có ý thức với trí nhớ dai. Chúng ta 
có ngôn ngữ. Trải qua nhiều ngàn năm, chúng ta đã phát triển được sự suy 
tưởng, suy lý và sự thông minh có phán đoán. Điều chúng ta phải làm là 
nghĩ ra cách dùng những khả năng này như những công cụ cho sự nhận thức 
về Pháp thay vì dùng nó cho sự thâu thập cá nhân hoặc cho những vấn đề 
riêng tư. Những người đã phát triển sự thông minh có tính cách phán đoán 
cuối cùng thường xoay ngược về chính họ; họ hay tự phê và ngay cả đâm ra 
ghét luôn chính họ. Điều này do khả năng phân biệt của chúng ta có khuynh 
hướng tập trung vào những mặt sai của mọi việc. Đó là một sự kỳ thị về: 
thấy điều này khác với điều kia ra sao. Neu bạn làm điều đó đối với chính 
bạn, cuối cùng bạn được cái kết quả gì? Chỉ nguyên một bản liệt kê của 
những thiếu xót và lỗi lầm làm bạn cảm thấy tuyệt đối vô vọng. 

Khi chúng ta phát triển Chánh Kiến, chúng ta dùng sự thông minh của chúng 
ta cho sự quán chiếu và suy gẫm về những sự vật. Chúng ta cũng dùng 
chánh niệm với sự cởi mở đối với quy luật của nó. Khi chúng ta quán chiếu 
bằng cách này, chúng ta đang dùng chánh niệm và trí huệ cùng một lúc. Như 
thế chúng ta đang dùng khả năng của chúng ta đế phân biệt bằng trí huệ 
(vijja) thay vì bằng vô minh (avijja). Giáo lý này của Tứ Diệu Đế là đế giúp 
đỡ bạn dùng sự thông minh của bạn - khả năng suy gẫm, soi xét và suy nghĩ 
- một cách sáng suốt thay vì dùng nó với sự thù hằn, tham lam và tự hoại. 

Chánh Tư Duy 

Yeu tố thứ hai của Bát Chánh Đạo là chánh tư duy (samma sankappa). Đôi 
khi điều này được diễn dịch như một lối suy nghĩ đúng đắn. Tuy vậy, chánh 
tư duy thực sự có một đặc tính năng động hơn - như 'ý định', 'quan điếm' 



hoặc 'nguyện vọng'. Tôi thích dùng chữ 'nguyện vọng' vì nó rất có ý nghĩa 
trong Bát Chánh Đạo - bởi vì chúng ta có nguyện vọng. 

Thấy đirợc nguyện vọng không phải là dục vọng là một điều rất quan trọng. 
Chữ 'tanha' trong tiếng Pali có nghĩa là dục vọng đến từ vô minh, trong lúc 
'sankappa' có nghĩa là nguyện vọng đến không phải từ vô minh. Nguyện 
vọng tựa nhu là một loại dục vọng đối với chúng ta bởi vì chúng ta dùng chữ 
'vọng' cho mọi điều có đặc tính đó - nguyện vọng hoặc sự muốn. Bạn có thể 
nghĩ rằng nguyện vọng đó là một loại tanha, muốn trỏ thành giác ngộ (hữu 
ái) - nhung chánh tu duy (samma sankappa) đến từ Chánh Kiến, sự nhận 
thấy một cách rõ ràng. Nguyện vọng ở đây không phải là sự muốn trở thành 
bất cứ thứ gì; nguyện vọng ở đây không phải là dục vọng đế trở thành một 
nguời ngộ đạo. Với Chánh Kiến, nguyên cái ảo tuởng và cách suy nghĩ đó 
không còn có ý nghĩa nữa. 

Nguyện vọng là một cảm giác, ý định, quan điếm hoặc sự năng động trong 
ta. Tinh thần chúng ta thăng hoa, nó không chìm xuống - nó không phải là 
sự tuyệt vọng ! Khi có Chánh Kiến, chúng ta có nguyện vọng đối với cái 
chân, thiện và mỹ. Samma ditthi và samma sankappa, Chánh Kiến và Chánh 
Tu Duy, đuợc gọi là huệ (paủủa) và nó hình thành nhóm đầu tiên trong ba 
nhóm của Bát Chánh Đạo. 

Chúng ta có thể suy gẫm: Tại sao chúng ta vẫn cảm thấy không hài lòng, 
ngay cả khi chúng ta có mọi thứ tốt nhất? Chúng ta không hoàn toàn hạnh 
phúc ngay cả nếu chúng ta có một ngôi nhà đẹp, một chiếc xe, một cuộc hôn 
nhân hoàn hảo, những đứa con sáng sủa dễ thuong và tất cả những cái còn 
lại. Chúng ta chắc chắn sẽ không bằng lòng khi chúng ta không có tất cả 
những thứ này ! ... Khi chúng ta không có nó, chúng ta nghĩ, 'Chà, nếu tôi đã 
có những cái tốt nhất, thì tôi đã hài lòng rồi'. Nhung chúng ta cũng sẽ không 
hài lòng đâu. Trái đất không phải là noi dành cho sự hài lòng của chúng ta; 
nó đâu có phải là vậy. Khi chúng ta nhận thức đuợc điều đó, chúng ta không 
còn mong uớc sự hài lòng từ hành tinh này; chúng ta không đòi hỏi điều đó. 

Cho tới khi chúng ta nhận thức đuợc rằng hành tinh này không thế thỏa mãn 
tất cả những ý muốn của chúng ta, chúng ta cứ hỏi, 'Hỡi Trái Đất Mẹ, tại sao 
bạn không làm tôi bằng lòng?'. Chúng ta nhu những đứa trẻ tho còn bú, 
không ngừng cố gắng đòi hỏi tất cả những gì có thể đạt đuợc từ nguời mẹ và 
muốn đuợc ôm ấp, nuôi duõng cho vừa lòng. 



Neu chúng ta đã vừa lòng, chúng ta đã không thắc mắc về những sự vật. Tuy 
vậy chúng ta nhận ra rằng có một cái gì đó còn hơn cái mặt đất dưới chân 
chúng ta; có một cái gì đó trên chúng ta mà chúng ta không thể hoàn toàn 
hiểu được. Chúng ta có cái khả năng tự hỏi và cân nhắc về cuộc đời, đế suy 
gẫm về ý nghĩa của nó. Neu bạn muốn biết ý nghĩa của cuộc đời, bạn không 
thể nào chỉ hài lòng với sự giàu có về vật chất, sự tiện nghi và an toàn. 

Vì thế chúng ta có nguyện vọng cần biết chân lý. Bạn có thể nghĩ rằng đó là 
một loại dục vọng hay là nguyện vọng quá cao xa, 'Tôi nghĩ tôi là ai? Cái tôi 
già nhỏ bé này cố gắng hiểu biết cái chân lý về mọi thứ'. Nhưng rõ ràng là có 
cái nguyện vọng đó. Tại sao chúng ta muốn có được điều không thể xảy ra? 
Hãy xét lại khái niệm của cái chân tính thực tại. Một sự tuyệt đổi hay cái 
chân lý rốt ráo là một khái niệm đã được lọc luyện; khái niệm về Thượng 
Đe, sự Bất Diệt hay bất tử, thực sự là một cái tư tưởng đã được lọc luyện. 
Chúng ta có nguyện vọng đế biết cái thực tính rốt ráo đó. Cái mặt thú tính 
của chúng ta không có nguyện vọng; nó không biết gì về nguyện vọng đó cả. 
Nhưng sự thông minh thuộc về trực giác trong mỗi chúng ta muốn biết; trực 
giác này luôn luôn ở bên ta nhưng chúng ta có khuynh hướng không chú ý 
đến nó; chúng ta không hiểu nó. Chúng ta có khuynh hướng loại bỏ hoặc 
ngờ vực nó - nhất là những người theo chủ nghĩa duy vật tân thời. Họ chỉ 
nghĩ nó là sự tưởng tượng và không thực. 

Còn tôi, tôi đã thực sự vui khi tôi nhận thức được rằng hành tinh này không 
phải là nhà thật sự của tôi. Tôi đã luôn luôn nghi ngờ về nó. Tôi có thể nhớ 
ngay khi còn là một đứa bé, tôi đã nghĩ, 'Tôi không thực sự thuộc về nơi 
đây'. Tôi chưa bao giờ thực sự đặc biệt nghĩ rằng Trái Đất là nơi tôi trực 
thuộc - ngay cả trước khi đi tu, tôi chưa bao giờ cảm thấy tôi có thể hòa nhập 
với xã hội. Đối với một sổ người, đó có thế chỉ là một suy nghĩ bất bình 
thường, nhưng có lẽ nó cũng là một loại trực giác trẻ con thường có. Khi bạn 
còn ngây thơ, trí óc của bạn rất có trực giác. Tâm trí của một đứa bé có trực 
giác nhiều hơn người lớn khi tiếp xúc với những năng lực huyền bí. Kh i 
chúng ta lớn lên, nếp suy nghĩ của chúng ta bị điều kiện hóa theo những 
chiều hướng quy định sẵn, đế rồi có được những định kiến về cái gì thực và 
cái gì không thực. Khi chúng ta phát triển cái tôi của chúng ta, xã hội quy 
định cái gì thực và cái không thực, cái gì đúng và cái gì sai, và chúng ta bắt 
đầu diễn dịch cái thế giới qua những nhận thức cố định đó. Một điều chúng 
ta thấy thật đẹp và dễ thương ở trẻ con là chúng chưa trải qua điều đó; chúng 
vẫn nhìn thế giới với cái trực giác chưa bị điều kiện hoá. 



Hành thiền là một cách tháo gở những quy định nô lệ ra khỏi tâm thức đế 
giúp chúng ta buông bỏ những quan điếm khó chịu và những định kiến. 
Thông thuờng, những gì thực thì bị bác bỏ trong khi những gì không thực lại 
dành đuợc tất cả sự chú ý. Đây là sự vô minh (avijja). 

Sự suy gẫm về nguyện vọng của con nguời liên kết chúng ta với những gì 
cao cả hon cái thế giới loài vật hoặc của hành tinh này. Đối với tôi, sự liên 
kết đó có vẻ thực hon cái tu tuởng cho rằng đây là tất cả những gì hiện hữu, 
rằng một khi chúng ta chết thân xác chúng ta mục nát và không còn gì hơn 
thế. Khi chúng ta suy gẫm và tự hỏi về cái vũ trụ chúng ta đang sống, chúng 
ta thấy nó rất mênh mông, huyền bí và không thể nào hiểu nỗi. Tuy vậy, khi 
chúng ta tin tuởng hơn vào cái trực giác của mình, chúng ta có thể chấp nhận 
những sự việc mà chúng ta đã quên hoặc chua bao giờ cởi mở đối với nó 
truớc đây - chúng ta phải khoáng đạt và cởi mở khi chúng ta buông bỏ 
những phản ứng cố định đã bị điều kiện hoá. 

Chúng ta có thể có cái định kiến về một cá nhân, về một nguời đàn ông hoặc 
một nguời đàn bà, một nguời Anh hoặc một nguời Mỹ. Những điều này có 
thể rất thực đối với chúng ta, và chúng ta có thể trở nên khó chịu về nó. 
Chúng ta ngay cả sẵn sàng giết nhau qua những cái nhìn đã bị điều kiện hoá, 
những gì chúng ta giữ, tin và không bao giờ đặt câu hỏi về nó. Không có 
Chánh Kiến và Chánh Tu Duy, không có huệ, chúng ta sẽ không bao giờ 
thấy đuợc bản chất thực của những quan điếm này. 

Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, Chánh Mạng 

Giới (sila) là cái mặt đạo đức của Bát Chánh Đạo, gồm có Chánh Ngữ, 
Chánh Nghiệp và Chánh Mạng; có nghĩa là sự chịu trách nhiệm cho lời nói 
của mình và sự cẩn thận về những động thái của thân thể chúng ta. Khi tôi 
luu tâm và thận trọng, tôi nói trong một cách phù họp với thời gian và nơi 
chốn; đồng thời tôi cũng hành động hoặc làm việc đúng nơi đúng lúc. 

Chúng ta bắt đầu nhận thức đuợc rằng chúng ta phải cấn thận về những gì 
chúng ta làm và nói; nếu không thì chúng ta sẽ không ngừng hại bản thân 
mình. Neu bạn làm hoặc nói những điều không tử tế hoặc ác độc, sẽ luôn 
luôn có một kết quả tức thời. Trong quá khứ, bạn đã có thể tránh né với sự 
nói dối bằng cách xao lãng chính mình, tiếp tục làm chuyện gì khác đế bạn 
không phải nghĩ về nó nữa. Bạn đã có thể quên tất cả mọi thứ trong giây lát 
cho đến lúc nó ngẫu nhiên trở lại với bạn, nhung nếu chúng ta giữ giới, 
những sự việc này duờng nhu trở lại ngay lập tức. Ngay cả khi tôi phóng 



đại, có cái gì trong tôi nói, 'Bạn không nên phóng đại, bạn phải nên cẩn thận 
hơn'. Tôi thường có cái thói quen phóng đại sự việc - một thói quen hết sức 
bình thường và dường như cũng là một phần nào đó của văn hoá của chúng 
ta. Nhưng khi bạn nhận thức được, cái hậu quả của ngay cả lời nói dối hoặc 
đồn nhảm nhỏ nhất sẽ xảy ra tức khắc bởi vì bạn hoàn toàn cởi mở, dễ bị chỉ 
trích và nhạy cảm. Vì thế bạn phải cấn thận về những gì bạn làm; bạn nhận 
thức được rằng sự chịu trách nhiệm cho những gì bạn làm và nói rất là quan 
trọng. 

Sự thôi thúc giúp đỡ người khác là một thiện pháp (dhamma). Neu bạn thấy 
ai đó té xỉu, một thiện pháp đi qua tâm bạn: 'Hãy giúp người này' và bạn đến 
giúp họ hồi phục. Neu bạn làm điều đó với một cái tâm trống không - không 
phải từ bất cứ ước vọng đế thủ lợi cá nhân, mà chỉ từ lòng từ bi và bởi vì nó 
là một điều đáng làm - thì đó đơn thuần là thiện pháp. Hành động đó không 
phải là nghiệp (kamma) riêng; nó không phải là bạn. Nhưng nếu bạn làm 
điều đó vì một ước vọng đế lấy danh và đế gây ấn tượng cho người khác 
hoặc bởi vì người đó giàu và bạn mong mỏi sự đền đáp cho hành động của 
bạn, thì - mặc dầu hành động là thiện - bạn đang tạo ra một sự liên kết cá 
nhân với hành động đó, và điều này chỉ củng cố cái quan điểm của bản ngã. 
Khi chúng ta làm những việc tốt nhờ chánh niệm và trí huệ thay vì từ sự vô 
minh, những điều đó là thiện pháp mà không có tư nghiệp. 

Cái nề nếp của tu viện đã được thiết lập bởi Đức Phật đế cả nam lẫn nữ có 
thể sống một cuộc sống hoàn thiện, hoàn toàn không chê trách được. Là một 
tỳ-kheo, bạn sống trong nguyên một hệ thống giáo huấn gọi là Giới Bản 
(Patimokkha). Khi bạn sống dưới kỷ cương này, ngay cả nếu hành động và 
lời nói của bạn thiếu chú ý đi nữa, ít ra bạn không đế lại những ấn tượng sâu 
đậm. Bạn không được có tiền đế bạn không thể đi đâu cho đến khi bạn được 
mời. Bạn không được lập gia đình. Từ chỗ bạn sống nhờ thức ăn bố thí, bạn 
không giết bất kỳ súc vật nào. Bạn không được hái hoa hoặc bức lá hoặc làm 
bất cứ hành động nào quấy phá dòng đời tự nhiên dưới bất cứ hình thức nào; 
bạn hoàn toàn vô hại. Thật ra, ở Thái Lan chúng tôi đã phải đem theo những 
vợt lọc nước đế vớt ra bất cứ những loại sinh vật sống trong nước chẳng hạn 
như ấu trùng muỗi. Sự cố ý sát sinh bị hoàn toàn cấm ngặt. 

Cho đến bây giờ, tôi đã sống dưới Quy Luật này được hai mươi lăm năm và 
đã thực sự không gây ra bất cứ nghiệp chướng nào. Dưới kỷ luật này, con 
người sổng một cách có trách nhiệm và vô hại. Có lẽ phần khó nhất là với 
lời nói; những thói quen thuộc về ngôn ngữ là điều khó phá bỏ nhất - nhưng 
nó cũng có thể được cải thiện. Bằng sự soi xét và suy gẫm, người ta bắt đầu 



thấy khó chịu trong sự thốt ra những lời dại dột dù chỉ là nói nhảm hoặc tán 
dốc với những lý do không chánh đáng. 

Đối với những người trần tục, Chánh Mạng là những điều đã được phát triển 
ngay lúc bạn biết được ý định của mình về những điều bạn làm. Bạn có thể 
ráng cổ tình tránh hãm hại những sinh vật khác hoặc mưu sinh một cách ác 
độc và có hại. Bạn cũng có thế ráng tránh sự mưu sinh nào khiến cho những 
người khác trở thành nghiện ma túy hoặc rượu hoặc những gì có thể làm đảo 
lộn cái cân bằng sinh thái của hành tinh này. 

Như vậy ba điều này - Chánh Ngữ , Chánh Nghiệp và Chánh Mạng - theo 
sau Chánh Kiến hay là sự hiểu biết tường tận. Chúng ta bắt đầu cảm thấy 
rằng chúng ta muốn sống cho có sự an lành đối với hành tinh này hay, ít ra, 
không phưong hại đến nó. 

Chánh Kiến và Chánh Tư Duy có một ảnh hưởng nhất định về những gì 
chúng ta làm và nói. Như vậy huệ (panna), hay còn là trí huệ, dẫn tới giới 
(sila): Chánh Ngữ , Chánh Nghiệp và Chánh Mạng. Giới liên quan tới lời nói 
và hành động của chúng ta; với giới chúng ta kiềm chế được những thôi thúc 
của dục tính hoặc những hung bạo của thân xác - chúng ta không dùng nó 
cho sự sát sinh hoặc trộm cắp. Trong cách này, huệ và giới làm việc và bổ 
xung cho nhau trong sự hài hòa toàn triệt. 

Chánh Tinh Tấn, Chánh Niệm, Chánh Định 

Chánh Tinh Tấn, Chánh Niệm, Chánh Định liên quan đến linh thức và tâm 
thức của bạn. Khi chúng ta nghĩ về linh thức, chúng ta chỉ vào giữa ngực, chỉ 
vào trái tim. Như vậy chúng ta có huệ (cái đầu), giới (cái thân) và định (cái 
tâm). Bạn có thể dùng chính thân thể của bạn như một loại biểu đồ, một sự 
tượng trưng của Bát Chánh Đạo. Ba điều này được hợp nhất, cùng nhau vận 
hành cho sự nhận thức và chống đõ lẫn nhau như một cái kiềng ba chân. 
Không cái nào ngự trị, lợi dụng hoặc bác bỏ cái nào. 

Tất cả cùng nhau vận hành: cái huệ của Chánh Kiến và Chánh Tư Duy; rồi 
cái giới của Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp và Chánh Mạng; cái định của Chánh 
Tinh Tấn, Chánh Niệm và Chánh Định - cái tâm bình thản ổn định. Sự trầm 
lặng thuộc về cảm xúc. Sự trầm lặng là nơi những cảm xúc được cân bằng, 
hỗ trợ lẫn nhau. Không có sự trồi sụt của cảm xúc. Có một sự cảm nhận của 
an lạc, của trầm lặng; có một sự hài hòa toàn diện giữa tri thức, bản năng và 
cảm xúc. Những yếu tố này hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau một cách hỗ tương. 
Chúng không còn xung đột hoặc đưa ta đến những điều cực đoan, quá khích 



và, nhờ vậy chúng ta bắt đầu cảm thấy một sự an lạc lạ thường trong tâm. Có 
một sự cảm nhận dễ chịu và đức vô úy đến từ Bát Chánh Đạo - cảm nhận về 
sự trầm lặng và sự cân bằng thuộc về cảm xúc. Chúng ta cảm thấy dễ chịu 
thay vì cảm nhận sự lo lắng, cái căng thẳng và mâu thuẫn về cảm xúc. Có sự 
minh bạch; có an lạc, tĩnh mịch, tri kiến. Sự tự chứng của Bát Chánh Đạo 
phải được phát triển; đây là sự quán tưởng (bhavana). Chúng ta dùng chữ 
quán tưởng để biểu thị sự phát triển. 

Những Khía Cạnh Của Thiền Định 

Sự soi xét trí tuệ hoặc sự quân bình về cảm xúc được khai triển như là một 
kết quả của sự thực hành quán tưởng niệm và định. Lấy ví dụ, bạn có thể thử 
nghiệm trong lúc nhập thất hoặc an trí và tổn một giờ thực hành thiền chỉ 
(samatha). Bạn chỉ cần tập trung tâm trí vào một sự vật, chẳng hạn cái cảm 
giác của sự thở. Tiếp tục mang sự vật đó vào ý thức và kéo dài sự tập trung 
đế thực sự có được một sự hiện diện liên tục của sự vật đó trong tâm. 

Trong cách này, bạn đang tiến tới những gì đang tiếp diễn trong chính cơ thể 
bạn thay vì bị lôi kéo vào trong những sự đối tượng của giác quan. Neu bạn 
không có chỗ nào nương tựa bên trong, bạn sẽ không ngừng đi trật ra ngoài, 
bị thu hút vào trong sách vở, thức ăn và tất cả những điều có thể làm xao 
lãng khác. Sự chuyến biến không ngừng của cái tâm làm ta rất là kiệt sức. 
Thay vì thế, sự thực hành làm cho ta đế ý đến hơi thở - có nghĩa là bạn phải 
rút lại hoặc không theo cái khuynh hướng đi tìm những gì bên ngoài bản thể 
của bạn. Bạn phải chú ý đến hơi thở của bạn và tập trung tâm trí vào cái cảm 
giác đó. Ngay khi bạn buông cái tính thô thiển ra, bạn thực sự trở thành cái 
cảm giác đó, chính ngay cái dấu hiệu đó. Bất cứ cái gì bạn bị thu hút vào, 
bạn trở thành cái đó trong một khoảng thời gian nào đó. Khi bạn thật sự tập 
trung, bạn trở thành cái điều kiện rất yên tĩnh đó. Bạn trở thành sự yên tĩnh. 
Chúng ta gọi quá trình này là sự trở thành. Chỉ quán hoặc thiền chỉ 
(samatha) là một quá trình trở thành. 

Nhưng sự yên tĩnh đó không phải là một sự tịch tĩnh đạt yêu cầu nếu bạn 
khảo cứu nó. vẫn còn cái gì thiếu xót trong đó bởi vì nó phụ thuộc vào một 
kỹ thuật, vào sự bị ràng buộc và chận giữ lại, vào những gì vẫn còn bắt đầu 
và kết thúc. Cái gì bạn trở thành, bạn chỉ có thể trở thành một cách tạm thời 
bởi vì sự trở thành là một điều luôn biến động. Điều luôn biến động không 
phải là một điều kiện vĩnh cửu. Cho nên bất cứ cái gì bạn trở thành, bạn sẽ 
trở thành ngược lại. Sự trở thành đó không phải là một thực tính rốt ráo. 
Không cần biết sự tập trung của bạn cao như thế nào, nó sẽ luôn luôn là một 



điều kiện bất toại nguyện. Thiền chỉ đua bạn tới những kinh nghiệm rạng rỡ 
và cao siêu trong tâm bạn - nhung tất cả cũng đều kết thúc. 

Rồi, nếu bạn thực hành trực quán (vipasana) thiền thêm một giờ chỉ bằng 
chánh niệm, buông mọi thứ ra và chấp nhận sự không chắc chắn, cái yên 
lặng và sự tiêu vong của những điều kiện, kết quả là bạn sẽ cảm thấy an lạc 
thay vì yên tĩnh. Đó là một sự an lạc hoàn chỉnh và toàn triệt. Sự an lạc ở 
đây không nhu sự yên tĩnh từ chỉ quán, vì vẫn còn những cái chua đạt yêu 
cầu (bất toại nguyện) và không hoàn thiện ngay cả tại đỉnh cao của nó. Sự 
nhận thức về sự tiêu vong, trong khi bạn khai triển và hiểu ngày một nhiều 
hơn, sẽ đem lại cho bạn sự an lạc, sự tự tại, Niết Bàn (Nibbana) thực sự. 

Nhu vậy chỉ quán và trực quán là hai nhánh của thiền. Một cái phát triển 
những trạng thái tập trung của tâm thức trên những sự vật đã đuợc lọc lựa, 
khi đó cái ý thức của bạn trở thành lọc luyện qua sự tập trung. Nhung vì 
đuợc lọc luyện quá mức, nên có một tri thức quá cao và một sở thích về cái 
đẹp quá đáng, họ không thể chịu đựng đuợc bất cứ những gì thô so bởi chính 
vì sự ràng buộc với những gì đã đuợc lọc lựa ở trên. Những nguời đã hiến 
dâng cuộc đời của họ cho sự lọc luyện duy nhất trong cách này chỉ tìm thấy 
đời sổng cực kỳ thất vọng và kinh sợ khi họ không còn duy trì những tiêu 
chuẩn cao nhu thế. 

Lý Trí Và Cảm Xúc 

Neu bạn ua chuộng những suy nghĩ thuộc về lý trí và bị ràng buộc bởi 
những tu tuởng và sự nhận thức, bạn thuờng có khuynh huớng coi thuờng 
những cảm xúc, bạn nói, 'Tôi sẽ gạt nó ra ngoài. Tôi không muốn cảm nhận 
những điều đó'. Bạn không muốn cảm nhận bất cứ điều gì bởi vì bạn có thể 
rơi vào cái cảm giác thích thú của sự suy lý hoặc trạng thái phấn khích từ cái 
tri thức tinh khiết. Cái tâm miệt mài với khuynh huớng lập luận và có thể 
kiểm soát đuợc, có tính cách hợp lý. Cái tâm thật là sạch sẻ, gọn gàng và 
chính xác nhu toán học - trong khi cảm xúc hiện diện ở mọi nơi và mọi lúc, 
phải thế không?. Cảm xúc không chính xác, không gọn gàng và lại có thể 
mất kiểm soát một cách dễ dàng. 

Vì thế mà cái đặc thù của cảm xúc thuờng bị coi thuờng. Chúng ta lo sợ vì 
nó. Ví dụ, nam giới thuờng cảm thấy rất lo sợ truớc những cảm xúc bởi vì 
chúng ta đuợc dạy dỗ đế tin rằng đàn ông không đuợc khóc. Là một đứa con 
trai, ít nhất trong thế hệ của tôi, chúng tôi đã đuợc dạy rằng nam nhi không 
đuợc khóc đế chúng ta cố gắng trở thành những gì cha mẹ chúng ta mong 



muốn. Những ý tưởng của xã hội ảnh hưởng đến tâm trí, và bởi vì vậy, 
chúng ta nhận thấy cảm xúc gây ra bối rối. ở Anh, người ta có khuynh 
hướng cho rằng cảm xúc chỉ gây ra sự lúng túng; nếu bạn hơi cảm xúc quá 
đáng, họ cho rằng bạn phải là người ý hoặc là những giống dân khác. 

Neu bạn nặng về lý trí và bạn nhìn rõ mọi thứ, bạn sẽ không biết phải làm gì 
khi người ta xúc cảm. Neu ai đó bắt đầu khóc, bạn nghĩ, 'Tôi làm cái gì bây 
giờ?'. Có lẽ bạn nói, 'Vui lên; không sao đâu cưng. Rồi sẽ ổn thôi, không có 
gì phải khóc cả'. Neu bạn thật gắn bó với sự suy lý, bạn sẽ có khuynh hướng 
bác bỏ cảm xúc đó với sự lập luận, nhưng cảm xúc không ứng xử theo lý 
luận. Cảm xúc thường chỉ phản ứng lại sự lập luận, mà không ứng xử. Cảm 
xúc là một thứ rất bén nhạy và nó tuân theo một quy luật đôi khi chúng ta 
không thể hiểu được. Neu chúng ta chưa bao giờ thực sự nghiên cứu hoặc cố 
gắng hiểu cảm xúc là gì đế cảm nhận cuộc đời, thực sự cởi mở và cho phép 
chúng ta được nhạy cảm, thì những điều liên quan đến cảm xúc sẽ trở nên rất 
ghê sợ và làm chúng ta rất bối rối. Chúng ta không biết hết về cảm xúc bởi 
vì chúng ta đã bác bỏ mặt đó của chúng ta. 


Vào ngày sinh nhật thứ ba mươi của tôi, tôi chợt nhận ra tôi vẫn còn là một 
người chưa trưởng thành và còn tràn đầy cảm xúc. Đó là một ngày sinh nhật 
quan trọng đối với tôi. Tôi đã nhận thức được rằng tôi là một người người 
đàn ông chững chạc, đứng tuổi - tôi không còn cho mình là một đứa thiếu 
niên, nhưng về mặt cảm xúc, tôi nghĩ có khi tôi chỉ như đứa bé lên sáu. Thực 
sự tôi đã chưa phát triển đúng mức ở cái tuổi đó. Mặc dầu tôi đã có thể duy 
trì cái tư thế đĩnh đạc và sự thể hiện của một người đàn ông chững chạc 
trong xã hội, tôi đã không luôn cảm thấy cái tác phong đó. Tôi vẫn còn có 
những cái cảm giác và nỗi lo ngại hệ trọng chưa được giải quyết trong tâm. 
Điều đó trở nên hiển nhiên rằng tôi phải làm một cái gì đó về nó, trong khi 
cái tư tưởng - không chừng tôi phải trải qua suốt cuộc đời còn lại với cái 
cảm xúc của tuổi lên sáu - thật là một viễn cảnh tối tăm ảm đạm. 

Đây là nơi đa số chúng ta trong xã hội vướng phải. Ví dụ, xã hội Mỹ không 
cho phép bạn phát triển theo cách có cảm xúc, đế trưởng thành. Nó không 
hiểu nhu cầu đó chút nào, vì thế nó không cung cấp bất cứ nghi lễ thăng 
trưởng nào về mặt tinh thần cho con người. Cái xã hội không chu cấp được 
sự mở đầu đó vào trong một thế giới trưởng thành; bạn có thể được coi như 
không trưởng thành suốt cuộc đời. Bạn phải hành xử chín chắn, tuy vậy bạn 
không cần phải trưởng thành. Vì thế cho nên, rất ít người trưởng thành. Cảm 
xúc không được hiểu hoặc giải quyết thực sự - cái khuynh hướng ấu trĩ của 
nó chỉ được đè nén chứ không được khai triển vào trong sự trưởng thành. 



Điều thiền định làm là cho sự trưởng thành một cơ hội trên bình diện của 
cảm xúc. Sự trưởng thành về mặt cảm xúc là ở Chánh Tinh Tấn, Chánh 
Niệm và Chánh Định. Đây là một sự phản ánh; bạn sẽ không tìm thấy được 
điều này trong bất cứ sách vở nào - vì bạn phải tự suy gẫm quán chiếu lấy. 
Sự trưởng thành toàn triệt về mặt cảm xúc bao gồm Chánh Tinh Tấn, Chánh 
Niệm và Chánh Định. Sự trưởng thành này hiện diện khi con người không bị 
vướng mắc trong những sự chao đảo và tuần hoàn, khi họ có được sự cân 
bằng, minh bạch, khoáng đạt và nhạy bén. 

Sự Thể Như Nó Đang Là 

Với Chánh Tinh Tấn, chúng ta có thể có được một sự chấp nhận hài hoà về 
một tình huống thay vì hoảng hốt cho rằng nó tùy vào chúng ta đặt đế, sắp 
xếp và giải quyết ổn thỏa những vấn đề của mọi người. Chúng ta làm những 
điều gì tốt lành nhất với khả năng của chúng ta, nhưng chúng ta cũng nhận 
thức được rằng nó không tùy thuộc vào việc chúng ta phải làm đế mọi việc 
được ổn thỏa. 

Có một lúc khi tôi ở Wat Pah Pong với Ajahn Chah, tôi đã có thế thấy nhiều 
điều sai trong tu viện. Và như thế tôi đã đến gặp thầy và nói, 'Ajahn Chah, 
những điều này đang tiến hành không tốt; thầy phải làm một điều gì đó cho 
nó'. Thầy nhìn tôi và nói, 'ồ, anh còn kho nhiều, Sumedho. Anh còn kho 
nhiều lắm. Nó sẽ chuyến hóa'. Tôi đã nghĩ, 'Thầy không còn quan tâm ! Đây 
là tu viện thầy đã dâng hiến cả cuộc đời của mình cho nó và thầy đang đế 
thành quả của mình tan thành mây khói !'. Nhưng thầy đã nói đúng. Sau một 
thời gian nó bắt đầu chuyến hóa và chỉ qua sự chịu đựng với nó, người ta đã 
bắt đầu thấy những gì họ làm. Đôi khi chúng ta phải đế những thành quả tan 
thành mây khói đế cho người đời thấy và kinh nghiệm. Rồi chúng ta học 
cách đừng đế bị hủy hoại theo những thành quả đó. 

Bạn có thấy điều gì tôi muốn nói không? Thỉnh thoảng những tình huống 
trong cuộc đời phải xảy ra cách này. Con người không thể làm gì khác hơn, 
vì thế chúng ta cứ cho phép nó xảy ra theo cách đó; ngay cả nếu nó trở nên 
tệ hại hơn, chúng ta cho phép nó trở nên tệ hại hơn. Điều này không có 
nghĩa chúng ta đang làm một điều gì tiêu cực hoặc thuộc về số mệnh; nó chỉ 
là một sự nhẫn nại thôi - hãy sẵn sàng chịu đựng mọi thứ; cho phép nó 
chuyến hóa một cách tự nhiên thay vì tự kỷ cố gắng chống đỡ và dọn dẹp 
mọi thứ vì cái ác cảm và sự khó chịu trong một tình trạng hỗn độn. 



Có như vậy, khi bị thôi thúc, chúng ta không luôn luôn cảm thấy bị tổn 
thương, xúc phạm, buồn rầu bởi những điều xảy ra, hoặc cảm thấy choáng 
người và đau lòng bởi những gì người đời nói hoặc làm. Tôi biết một người 
có khuynh hướng phóng đại mọi chuyện. Neu điều gì sai trái xảy ra hôm 
nay, cô ta sẽ nói, 'Tôi thật nghẹn ngào và hết sức đau lòng !' - trong khi tất cả 
những gì xảy ra là một vấn đề nhỏ. Dù vậy, tâm trí cô phóng đại nó đến một 
mức độ mà một sự việc rất nhỏ có thể phá hủy nguyên ngày hôm đó của cô. 
Khi chúng ta nhìn thấy điều này, chúng ta phải nhận thức được rằng có một 
sự mất cân đối to lớn bởi vì những điều vụn vặt không đáng làm cho bất cứ 
ai phải hoàn toàn choáng ngọp. 

Tôi nhận ra rằng tôi đã có thể bị tổn thương dễ dàng vì thế tôi tự nguyện sẽ 
không bị ton thương. Tôi đế ý tôi rất dễ bị tổn thương bởi những thứ nhỏ 
nhặt, dù cho cố ý hay vô tình. Chúng ta rất dễ cảm thấy đau đớn, bị tổn 
thương, xúc phạm, buồn rầu hoặc lo lắng - mọi thứ trong ta luôn luôn cố 
gắng được tốt, nhưng chúng ta luôn luôn cảm thấy bị xúc phạm bởi điều này 
hoặc bị tổn thương bởi điều kia dù chúng rất nhỏ. 

Với sự soi xét, bạn có thể thấy thế giới cũng vậy; nó là một nơi nhạy cảm. 
Thế giới này không luôn luôn dỗ dành bạn và làm cho bạn cảm thấy hạnh 
phúc, an toàn và lạc quan. Cuộc đời đầy dẫy những điều có thể xúc phạm, 
tổn hại, tổn thương hoặc làm choáng ngợp. Cuộc đời là thế. Nó phải như 
vậy. Neu ai đó nói với một giọng cáu kỉnh, bạn sẽ cảm thấy được điều đó. 
Nhưng rồi cái tâm có thể bị tổn hại sau đó: 'ồ, tôi đã thực sự bị xúc phạm khi 
cô ta nói điều đó với tôi; bạn có biết, đó không phải là một giọng nói đàng 
hoàng. Tôi cảm thấy hoàn toàn bị tổn thương. Tôi chưa bao giờ làm bất cứ 
điều gì xúc phạm đến cô ta mà'. Cái tâm tiếp tục khai triển nảy nở như thế - 
bạn đã bị làm choáng người, tổn thương hoặc xúc phạm ! Nhưng rồi nếu bạn 
ngẫm nghĩ, bạn chợt nhận ra nó chỉ là sự nhạy cảm. 

Khi bạn suy gẫm cách này, nó không phải vì bạn đang cố gắng không cảm 
nhận nó. Khi ai đó nói với bạn bằng một giọng điệu tàn nhẫn, không phải là 
bạn không cảm thấy điều đó chút nào. Chúng ta không phải đang cố gắng đế 
không nhạy cảm. Thay vì thế, chúng ta đang cố gắng đế đừng có một sự diễn 
đạt sai lầm, đừng nhận nó một cách riêng tư. Có những cảm xúc cân bằng ổn 
định có nghĩa là người ta có thể nói những điều tổn hại và bạn có thể nhận 
nó. Bạn có được sự cân bằng và sức mạnh thuộc về cảm xúc để không bị xúc 
phạm, tổn thương, hoặc làm choáng ngợp bởi những gì xảy ra trong đời 
sống. 



Neu bạn là người luôn luôn bị tổn thương và xúc phạm bởi cuộc đời, bạn 
luôn luôn phải chạy trốn hoặc bạn phải tìm một nhóm người nịnh hót khúm 
núm đế sống chung với họ, những người nói: 'Bạn thật là tuyệt vời, Ajahn 
Sumedho'. 'Tôi có thực sự tuyệt vời không?'. 'Vâng, bạn có'. 'Bạn mới vừa 
nói điều đó, phải không?'. 'Không, không, tôi muốn nói không từ đáy tim của 
tôi'. 'Tốt lắm, người đó đằng kia không nghĩ tôi là tuyệt vời'. 'Tốt lắm, hắn 
ngu !'. 'Đó là những gì tôi nghĩ'. Nó như câu chuyện về những y phục mới 
của một ông vua, phải không bạn? Bạn phải tìm kiếm những môi trường đặc 
biệt đế mọi thứ đều được khẳng định cho bạn - an toàn và không bị đe dọa 
trong bất cứ cách nào. 

Sự Hài Hòa 

Kh i có được Chánh Tinh Tấn, Chánh Niệm và Chánh Định, con người 
không còn sợ nữa. Có sự hiện diện của đức vô úy vì không có gì đế phải sợ 
nữa. Con người có gan nhìn thấy sự vật và không ghi nhận nó một cách sai 
lầm; con người có trí huệ đế suy gẫm, quán chiếu và phản ánh lại đời sống; 
con người có sự an toàn, sự tự tin của giới (sila), sức mạnh của sự cam kết 
về đạo đức và sự quyết tâm làm việc thiện, kiêng cử việc dùng thân-ngữ-ý 
đế làm việc ác. Trong cách này, mọi thứ cùng nhau kết hợp thành con đường 
dẫn tới sự phát triển. Đây là chánh đạo bởi vì mọi thứ đều giúp đỡ và hỗ trợ; 
cái thân, cái cảm tính (sự nhạy cảm của giác quan), và cái tri thức. Tất cả 
đều hỗ trợ lẫn nhau trong sự hài hòa toàn triệt. 

Không có sự hài hòa đó, bản năng tự nhiên của chúng ta có thể biểu lộ khắp 
nơi. Neu chúng ta không có giới luật, bản năng của chúng ta có thể làm chủ. 
Ví dụ, nếu chúng ta chỉ chạy theo ham muốn về dục tính mà không giữ giới, 
thì chúng ta sẽ bị vướng vào tất cả những điều gây ra sự tự căm ghét mình. 
Có sự thông dâm, tạp hôn và bệnh tật, tất cả những sự rối loạn và hỗn độn 
xảy ra vì không kiềm chế được bản năng tự nhiên của chúng ta qua những 
giới hạn của sự đạo dức. 

Chúng ta có thể dùng trí khôn của chúng ta đế lừa đảo và dối trá, nhưng khi 
chúng ta có một nền tảng về giới, chúng ta được hướng dẫn bởi huệ và định; 
những điều này đưa đến sự cân bằng và sức mạnh thuộc về cảm xúc. Nhưng 
chúng ta không dùng huệ đế trấn áp sự nhạy cảm. Chúng ta không ức chế 
những cảm xúc bằng cách suy nghĩ và đè nén cảm tính của chúng ta. Đây là 
điều chúng ta xưa nay vẫn có khuynh hướng làm ở phương Tây; chúng ta 
dùng những sự suy lý và những lý tưởng đế ức chế và đè nén những cảm xúc 



của mình, và như thế trở thành thiếu nhạy cảm với mọi sự việc, với cuộc đời 
và với luôn chính chúng ta. 

Tuy vậy, trong sự thực hành của chánh niệm qua trực quán (vipasana) thiền, 
trí tuệ được mở rộng sẵn sàng tiếp thu một cách dung thông toàn triệt. Và 
bởi vì nó được cởi mở, trí tuệ cũng được phản ánh. Khi bạn tập trung vào 
một điểm, trí tuệ của bạn không còn được phản ánh nữa - nó bị thu hút vào 
đặc tính của cái vật thể đó. Cái khả năng phản ánh của trí tuệ đến từ chánh 
niệm, thiện tâm của hỷ xả. Bạn không phải gạn lọc hoặc chọn lựa. Bạn chỉ 
chú tâm đến bất cứ những gì sinh diệt. Bạn suy gẫm rằng nếu bạn bị ràng 
buộc với những gì sinh, nó sẽ đưa đến diệt. Rồi sự hấp dẫn của nó sẽ giảm 
bớt và chúng ta phải tìm những điều bổ ích khác cho sự tu tập. 

Một điều về làm người là chúng ta phải tiếp xúc với cõi đời, chúng ta phải 
chấp nhận những giới hạn của cái hình thái con người này và đời sổng trần 
tục. Và chỉ bằng cách đó, lối thoát ra khỏi sự đau khổ sẽ không là sự thoát ra 
khỏi kinh nghiệm làm người bằng cách sổng trong những trạng thái ý thức 
đã được gạn lọc, mà là bằng sự ôm chầm lấy toàn bộ cõi người và cõi Phạm- 
Thiên (Brahma) qua chánh niệm. Trong cách này, Đức Phật đã chỉ ra một sự 
toàn chứng thay vì chỉ là sự thoát khỏi tạm thời qua sự gạn lọc và cái đẹp. 
Đây là cái gì Đức Phật muốn nói khi Ngài chỉ ra con đường dẫn tới Niết Bàn 
(Nibbana). 

Bát Chánh Đạo Là Một Giáo Lý Có Đối Chứng 

Trong Bát Chánh Đạo này, tám yếu tố làm việc như tám chân chống đỡ bạn. 
Bát Chánh Đạo không phải như: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trên một hệ thống tuyến 
tính; đúng hơn là một sự làm việc cùng nhau. Điều đó không có nghĩa là bạn 
phát huệ (panna) trước và rồi khi bạn có huệ, bạn có thể khai triển giới (sila) 
của bạn; và một khi giới của bạn đã được phát triển, rồi bạn sẽ có định 
(samadhi). Đó là cách chúng ta nghĩ: 'Bạn phải có một, rồi hai và rồi ba'. 
Như một nhận thức thực sự, khai triển Bát Chánh Đạo là một kinh nghiệm 
cùng một lúc, tất cả chỉ là một. Tất cả những thành phần làm việc như một 
sự phát triển mạnh; nó không phải là một quá trình tuyến tính - chúng ta có 
thể nghĩ theo cách đó bởi vì chúng ta chỉ có thể có một tư tưởng ở tại một 
thời điểm. 

Tất cả mọi thứ tôi đã nói về Bát Chánh Đạo và Tứ Diệu Đe chỉ là một sự 
quán chiếu. Điều thực sự quan trọng dành cho bạn là nhận thức được những 
gì tôi thực sự làm trong khi tôi quán chiếu thay vì chỉ hiểu những gì tôi nói. 



Toàn bộ những điều đã nêu ra là một quá trình đem Bát Chánh Đạo vào 
trong tâm bạn, dùng Bát Chánh Đạo nhu một giáo lý có đối chứng đế bạn có 
thể cân nhắc ý nghĩa thực sự của nó. Đừng chỉ nghĩ bạn biết Bát Chánh Đạo 
bởi vì bạn có thể nói, 'Samma ditthi có nghĩa là Chánh Kiến. Samma 
sankappa có nghĩa là Chánh Tu Duy'. Đây chỉ là sự hiểu biết về tri thức. Một 
nguời nào đó có thể nói, 'Không, tôi nghĩ samma sankappa có nghĩa...'. Và 
bạn trả lời, 'Không, trong sách nói Chánh Tu Duy. Bạn nhầm rồi'. Đó không 
phải là sự quán chiếu. 

Chúng ta có thể dịch samma sankappa là Chánh ý hoặc Chánh Tu Duy; 
Chúng ta có thể dùng những công cụ này cho sự suy gẫm thay vì chỉ nghĩ 
rằng nó tuyệt đối cố định, và chúng ta phải chấp nhận nó trong một kiểu 
chính thống; bất cứ sự thay đổi nào từ sự diễn dịch chính xác là dị giáo. Đôi 
khi tri thức của chúng ta suy nghĩ trong cách cứng nhắc đó, nhung chúng ta 
đang cố gắng vuợt qua lối suy nghĩ đó bằng cách phát triển một trí tuệ uyển 
chuyển, quan sát, khảo sát, cân nhắc, tự hỏi và đổi chiếu. 

Tôi đang cố gắng khuyến khích các bạn hãy có đủ can đảm đế cân nhắc một 
cách khôn ngoan quy luật của sự thế hơn là có ai đó nói với bạn rằng bạn đã 
sẵn sàng cho sự giác ngộ hay chua. Thực ra, giáo lý của Phật Giáo dành cho 
sự giác ngộ ngay bây giờ hơn là làm bất cứ điều gì đế trở thành giác ngộ. 
Cái ý tuởng bạn phải làm cái gì đó đế trở thành giác ngộ chỉ có thể đến từ sự 
hiểu biết sai lầm. Nhu vậy sự ngộ đạo chỉ là một điều kiện phụ thuộc vào 
những gì khác - và nhu vậy nó không thực sự là sự ngộ đạo. Đó chỉ mới là 
sự nhận thức của sự ngộ đạo. Tuy vậy, tôi không đề cập về bất cứ loại nhận 
thức nào mà chỉ nói về sự cảnh giác đối với quy luật của sự vật. Hiện tại là 
những gì chúng ta có thể thực sự quan sát: chúng ta chua có thể quan sát 
ngày mai, và chúng ta chỉ có thể nhớ hôm qua. Nhung sự thực hành của Phật 
Giáo rất tức thời ngay tại đây và ngay bây giờ, trong sự nhìn nhận quy luật 
của sự vật. 

Bây giờ chúng ta thực hành điều đó nhu thế nào? Đuợc, đầu tiên chúng ta 
phải nhìn cái sự nghi ngờ và những nỗi lo sợ của chúng ta - bởi vì chúng ta 
quá ràng buộc với những quan điếm và ý kiến của chúng ta nên những điều 
này đã đem lại cho chúng ta một sự nghi ngờ về những gì chúng ta đang 
làm. Bất cứ ai cũng có thể phát triển một sự tự tin sai lầm rằng họ đã ngộ 
đạo. Nhung sự tin rằng bạn ngộ hay tin rằng bạn không ngộ, cả hai đều là 
những vọng tuởng. Cái tôi đang chỉ ra là đuợc khai ngộ hơn là sự tin vào nó. 
Và với mục đích này, chúng ta cần phải cởi mở đối với quy luật của sự vật. 



Chúng ta bắt đầu với quy luật của sự vật khi nó đang xảy ra ngay giờ phút 
này - chẳng hạn nhu sự thở của chính thân xác của chúng ta. Điều đó có liên 
quan gì đến Chân Đe và sự ngộ đạo? Có phải sự chú tâm vào hoi thở của tôi 
có nghĩa rằng tôi sẽ đuợc giác ngộ? Bạn càng cố gắng suy nghĩ về nó và 
nhận ra nó là gì, bạn càng cảm thấy mơ hồ và không an tâm. Tất cả những gì 
chúng ta có thể làm trong hình thái quy uớc này là buông những ảo tuởng ra. 
Đó là sự thực hành của Tứ Diệu Đe và sự phát triển của Bát Chánh Đạo. 

Chú Giải 

Ajahn: tiếng Thái có nghĩa là 'thầy'; bắt nguồn từ tiếng Pali acariya - thuờng 
dùng nhu tuớc vị của những vị su cao tuổi trong tu viện. 

ngã tuởng: cái tu tuởng quấy của nguời suy xét rằng mình có cái thật ngã, tu 
tuởng nhìn nhận có ta. 

thiện xảo: ở đây có nghĩa là khôn ngoan, khéo léo, tinh diệu, tinh xảo, lành 
mạnh, nhẹ nhàng, uyển chuyển 

nội chứng: sự chứng ngộ chân lý ở nội tâm. 

trai nhật: ngày chay, ấy là những ngày ăn chay giữ giới của nhà tu hành, đặc 
biệt là vào ngày rằm. Vào ngày này, phật tử xác nhận lại sự thực hành Đạo 
Pháp của họ qua giới luật và thiền định. 

khất thực: theo giáo phái Tiểu Thừa các thầy Tỳ-kheo nên sống bằng cách 
xin ăn, nhu vậy mới giữ cho thân tâm đuợc thanh tịnh, ấy là hành Chánh- 
mạng. Neu làm ra mà ăn, bất kỳ làm nghề gì, cũng phạm tà-mạng hết. 

ngã mạn: là lòng tự cao khoe khoang tài mình mà khi lờn nguời khác, ỷ tài ỷ 
sức mình mà khinh khi, lấn ép nguời ta. 

kiến thủ: lấy theo ý kiến của mình. Nghĩa là ôm lấy cái ý kiến phi lý về 
những thân kiến (cố chấp cái tà kiến thật ngã ở trong mình), biên kiến (lệch 
về cái ý kiến xấu một bên). 

vô ngại: không có sự ngăn trở, không dính, không mắc, thông đạt và tự tại. 
sắc tuợng: hình tuợng phát hiện ra ngoài do con mắt nhìn thấy, 
toàn chứng: chứng ngộ một cách chính xác, toàn diện 


thực chứng: thấy một cách trực tiếp, chứ không phải thấy bằng sự hiểu biết 
và suy luận 

hiện chứng: sự nhận thức hoặc chứng quả đuợc điều gì trong đời hiện tại. 

không tính: cái tính không. Tiếng gọi của chân nhu. Cái tính của nhà đắc 
ngộ lẽ Không, lìa khỏi sự chấp ngã, chấp có mình, có nguời và lìa khỏi sự 
chấp pháp, chấp có mọi sự mọi vật. Nhờ đắc cái Không Tánh, nguời ta hết 
khổ não, đuợc an nhiên. 

Nhu Nhu: là lý thể của pháp tánh, thể bình đẳng chẳng hai, kêu là nhu nhu. 
Các pháp này, pháp kia đều nhu nhau, kêu là như như. Các pháp, vạn vật 
đều chẳng phải không, cũng chẳng phải có, thảy đều như nhau, tức là như 
như. Như như chính là trung đạo của Niết Bàn. 

pháp: một hiện tượng khi được nhìn thấy như một khía cạnh của vũ trụ hon 
là được phân biệt một cách riêng tư, bất kỳ việc chi, dầu nhỏ dầu lớn, hữu 
hình hay vô hình, tốt hoặc xấu, hữu vi hay vô vi, chân thực hay hư vọng đều 
có thể gọi là pháp. Song thường thường, người ta dùng chữ Pháp (khi viết 
hoa) đế chỉ về Đạo lý của Phật (tiếng Phạn: Dharma). 

Tam Tạng Kinh: ba bộ Kinh (Sutta), Luật (Vinaya), Thắng Pháp 
(Abhidhamma) của Phật Giáo, mỗi bộ bao gồm, chứa trữ tất cả văn chuông, 
nghĩa lý nên kêu chung ba bộ là Tam Tạng. 

Thập Nhị Nhân Duyên: mười hai cái nhân duyên (vô minh, hành, thức, danh 
sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, tử) hay còn gọi là thập nhị duyên 
khởi. Chính mười hai cái nhân duyên này níu kéo nhau từ đời vô-thảy đến 
nay và mãi về sau, nên con người ta có sáu nẻo, có vui, có buồn, có khổ, có 
sướng lẫn lộn nhau, nhưng sự buồn khổ đau đớn thì có phần lấn hon. 

nghiệp: còn được hiểu như Luật Nhân Quả, một cái sức do những sự thiện 
và ác của chúng sinh tạo thành từ những đời trước. Neu trong những đời 
trước, mình thường làm việc lành bằng thân-ngữ-ý, thì cái nghiệp nó theo 
mà ủng hộ, nâng đõ mình, ấy là phước nghiệp. Trái lại, nếu trong những đời 
trước, mình hay làm nhiều việc ác bằng thân-ngữ-ý, thì đời nay cái nghiệp 
hành hạ, báo trả bằng những hoạn nạn, đau khổ. 

quy định nô lệ: những gì đã bị điều kiện hóa, còn được gọi là quy định triền 
phược 



vô úy: (vô sở úy) lòng không sợ hãi, đức dạn dĩ. Vô úy là một đức cao cả 
của Phật, Bồ-tát. 



